KINH PHAP CU 


lllustrated Dhammapada 

lllustrations by Mr. p. Wickramanayaka 



Tâm Minh Ngô Tằng Giao 

CHUYỂN DỊCH THƠ 



KINH PHÁP CÚ 


L 00 noù naà 


“Kinh Pháp Cú” là một trong 15 quyển kinh thuộc 
Tiểu Bộ Kinh trong Kinh Tạng Pali. Đây là một quyển 
kinh Phật giáo rất phổ thông và đã được dịch ra nhiều 
thứ tiếng quan trọng trên thế giới. Nhiều tác giả coi bộ 
kinh này như là Thánh Thư của đạo Phật. “Pháp” có 
nghĩa là đạo lý, chân lý, giáo lý. “Cú” là lời nói, câu kệ. 
“Pháp Cú” là những câu nói về chánh pháp, những lời 
dạy của đức Phật nên “Kinh Pháp Cú” còn được gọi là 
“Kinh Lời Vàng” hoặc “Lời Phật Dạy”. 


Kinh Pháp Cú là một tập hợp những câu dạy ngắn 
gọn nhưng đầy ý nghĩa của đức Phật Thích Ca trong 
ba trăm trường hợp giáo hóa khác nhau. Những câu 
này do chính đức Phật khi còn tại thế nói ra trong suốt 
gần nửa thế kỷ thuyết pháp của Ngài. Các câu này về 
sau được các vị đại đệ tử của đức Phật sắp xếp thành 
423 bài “kệ”, chia ra làm 26 “phẩm” và tụng đọc trong 
Đại Hội Kết Tập Kinh Điển lần đầu tiên sau khi đức 
Phật nhập diệt. 

Kinh Pháp Cú tóm thâu tinh hoa giáo lý của đức 
Phật. Đọc những bài kệ trong kinh này người đọc cảm 
thấy như chính mình được trực tiếp nghe lời Phật dạy 
từ hơn 2500 năm trước vọng lại. Mỗi bài kệ có thể xem 
là chứa đựng một cách súc tích và trung thành nhất 
những lời dạy, những giáo lý căn bản nguyên thủy của 
đức Phật. Mỗi phẩm trong Kinh Pháp Cú đặt trọng tâm 
vào một đề tài chính. Mỗi bài kệ trong từng phẩm đều 



DHAMMAPADA 


chứa đựng một nội dung tu học rất sâu sắc và phong 
phú. Nhiều bài đơn giản và dễ hiểu nhưng nhiều bài 
không thể nào chỉ đọc một lần mà hiểu ngay hết được. 
Cần phải đọc đi đọc lại nhiều lần, đọc thêm các tích 
truyện đi kèm và tra cứu thêm các bản chú giải. 

Người đọc nếu sẵn nhiệt tâm hướng về đạo pháp 
nên nghiền ngẫm và thường xuyên suy niệm về những 
lời vàng ngọc chứa đựng trong kinh rồi đem ra thực 
hành, áp dụng vào cuộc sống hàng ngày của mình. 
Chắc chắn người đọc có thể thâu hoạch được một 
niềm vui về tinh thần vượt lên cao hơn tất cả những 
thứ hạnh phúc khác trên thế gian, sẽ gặt hái được 
nhiều lợi ích cho chính bản thân mình ngay trong hiện 
tại cũng như trong tương lai. Lời kinh khơi nguồn cảm 
hứng cao đẹp và mở ra một lối đi đầy hương hoa, tạo 
ra một sức mạnh diệu kỳ giúp cho người đọc có một 
niềm tin vững chắc hơn trên con đường tu học để tiến 
đến bến bờ giác ngộ và nhờ đó mà được giải thoát. 

Nhiều học giả quốc tế chuyên về tôn giáo và thần 
học đã từng nói đại ý rằng: “Kinh điển của Phật giáo 
thật quả là nhiều, nhưng nếu giả dụ một ngày nào đó 
tất cả các kinh điển này bị thất lạc hay bị thiêu hủy đi 
hết mà chỉ còn lưu giữ lại được một cuốn Kinh Pháp 
Cú này thôi thì chúng ta cũng tạm coi như có đủ những 
gì cần thiết để noi theo giáo lý của đức Phật”. 

Trong Kinh Pháp Cú người đọc sẽ thấy những lời 
dạy về triết lý và luân lý cho cả hai giới xuất gia và tại 
gia. Những lời dạy cho hàng xuất gia tất nhiên không 
bao hàm hàng tại gia, nhưng những lời dạy cho hàng 
tại gia đương nhiên có thể áp dụng cho cả hàng xuất 



KINH PHÁP CÚ 


gia. Do đó dù ở cương vị nào người đọc cuốn kinh này 
cũng thu nhập được nhiều lợi ích thanh cao. Hơn nữa 
những người muốn đi tìm chân lý, dầu theo tín ngưỡng 
nào chăng nữa, đều có thể thấy hứng thú và bổ ích khi 
đọc cuốn Kinh Pháp Cú này, vì nói chung kinh điển 
Phật giáo thường chỉ nêu ra chân lý cho toàn thể nhân 
loại chứ không mang tính chất giáo điều. 

Đức Phật đã từng tuyên bố rõ ràng rằng Ngài chỉ là 
người dẫn đường chỉ nẻo chứ Ngài không thể “cứu rỗi” 
hay tu thay cho ai được cả, và con người phải tự mình 
tu để giải thoát cho chính mình, ước mong sao những 
lời dạy của đức Phật trong tập Kinh Pháp Cú sẽ là 
ngọn đuốc rực rỡ soi sáng dẫn đường, là ngón tay chỉ 
hướng cho mọi hành động, ngôn ngữ, tâm tư của 
người đọc và do đó đem lại an lạc và hạnh phúc. Tự 
mình nghe theo lời Phật dạy mà tu sửa, rồi tự mình sẽ 
giác ngộ và sự giác ngộ đó sẽ giúp cho mình được giải 
thoát khỏi vòng luân hồi sinh tử đầy khổ đau. 

Khi soạn thảo cuốn Kinh Pháp Cú chuyển dịch 
thành thể thơ “lục bát” này soạn giả đã tham khảo một 
số tài liệu quý báu về Kinh Pháp Cú viết bằng tiếng 
Anh và tiếng Việt. Các tác phẩm tiếng Anh đa số được 
dịch trực tiếp từ nguyên bản tiếng Pali. Các tác phẩm 
tiếng Việt thì được dịch từ nguyên bản Pali hay được 
dịch theo bản chữ Hán hoặc tiếng Anh. 

Muốn cho đại đa số quần chúng khi đọc kinh này 
cảm thấy dễ hiểu, soạn giả đã cố gắng xử dụng chữ 
Việt với những ngôn từ bình dị, tránh dùng nhiều chữ 
Hán và những danh từ triết học hoặc đạo học cao siêu. 
Đôi khi một vài lời giải thích cũng đã được chuyển 



DHAMMAPADA 


thành thơ và thêm vào trong bài. Để hoàn thành tác 
phẩm soạn giả trong khi sắp xếp ngôn từ và tứ thơ đôi 
khi đã phải thêm bớt một vài chữ, hoán chuyển một vài 
câu trong cùng một bài, nhưng vẫn cố gắng chuyên 
chở đầy đủ ý nghĩa trong các lời dạy của đức Phật. 

Mong rằng những vần thơ “lục bát”, một thể loại thơ 
đầy tình tự dân tộc, sẽ để lại trong tâm tư người đọc 
cũng như người nghe những tình cảm nhẹ nhàng 
thanh thoát vì thơ đầy nhạc tính và vang lên những âm 
điệu thân thương như những lời ru nơi quê mẹ. Ngôn 
ngữ có bình dị mới dễ hiểu. Thêm vần thêm điệu mới 
dễ đọc, dễ nghe. Từ đó mới dễ nhớ, dễ thuộc. Có nhớ, 
có thuộc mới dễ áp dụng những lời vàng ngọc Phật 
dạy vào cuộc sống hàng ngày. 

Tại các nước theo Phật giáo Nam Tông các Sa Di 
phải học thuộc lòng Kinh Pháp Cú này. Riêng tại Việt 
Nam ta kinh này không được xếp vào danh sách các 
kinh để tụng niệm hàng ngày nên kinh ít được biết đến. 

Xin trân trọng giới thiệu đến các độc giả một cuốn 
sách mà chúng tôi thiết nghĩ là vừa lý thú và vừa hữu 
ích. Mong rằng tác phẩm này sẽ góp được một phần 
nhỏ bé và khiêm tốn trong việc truyền bá Phật pháp. 


D iea p hõông 

(Mùa Phật Đản năm 2003) 


(Soạn giả nhuận sắc lại vào tháng 10 năm 2011 
và có thêm hình vẽ minh họa trích dẫn trong cuốn 
lllustrated Dhammapada By Ven. VVeragoda Sarada 
Maha Thero, lllustrations by Mr. p. VVickramanayaka.) 



KINH PHÁP CÚ 



1. PHẨM SONG SONG 


( 1 ) , , _ 

Việc làm của bản thân ta 
Do tâm, do ý tạo ra, dẫn đầu 
Nói năng, hành động trước sau 
Ý mà ô nhiễm: khổ đau theo kề 
Tựa như là cái bánh xe 
Theo chân con vật kéo lê trên đường. 


1 



DHAMMAPADA 



( 2 ) 

Việc làm của bản thân ta 
Do tâm, do ý tạo ra, dẫn đầu 
Nói năng, hành động trước sau 
Ý mà thanh tịnh: dạt dào niềm vui 
Và bao hạnh phúc trên đời 
Theo ta như bóng khắp nơi theo hình. 


2 






KINH PHÁP CÚ 



.(3) 

“Người kia chửi bới, đánh tôi 
Lại còn lấn lướt, cướp hoài. Giận thay!” 
Ai mà nghĩ mãi điều này 
Làm sao dứt bỏ được ngay hận thù. 


3 



DHAMMAPADA 



.(4) 

“Người kia chửi bới, đánh tôi 
Lại còn lấn lướt, cướp hoài. Giận thay!” 
Ai không còn nghĩ điều này 
Sẽ mau dứt bỏ được ngay hận thù. 


4 



KINH PHÁP CÚ 



(5)_ 

Khắp nơi trong cõi dương gian 
Hận thù đâu thể xua tan hận thù 
Chỉ tình thương với tâm từ 
Làm tiêu oán hận, giải trừ hờn căm 
Đó là định luật ngàn năm. 


5 





DHAMMAPADA 



( 6 ) 


Người ham cãi cọ nào hay 
Chúng ta đều chết một ngày gần đây 
Khi ai hiểu rõ điều này 
Chẳng ham tranh cãi thêm gây muộn phiền. 


6 



KINH PHÁP CÚ 



.(7) 

Ham theo lạc thú nổi trôi 
Giác quan buông thả sống đời mê say 
Uống ăn vô độ hàng ngày 
Lại thêm biếng nhác, chẳng hay chuyên cần 
Con người bị cuốn đến gần 
Ma vương dục vọng ngàn lần hại ta 
Như cơn gió lốc thổi qua 
Cây cành nghiêng ngả, lá hoa tơi bời. 


7 





DHAMMAPADA 



. ( 8 ) _ 

Nhận ra ô uế thân người 
Giác quan kiềm chế, sống đời tịnh yên 
Uống ăn điều độ giữ gìn 
Lại thêm bền vững đức tin, chuyên cần 
Người đâu dễ bị cuốn gần 
Ma vương dục vọng ngàn lần thua ta 
Khác gì cơn gió thổi qua 
Núi cao, vách đá khó mà lung lay. 


8 




KINH PHÁP CÚ 



Nếu 


(9) 


mà mặc áo cà sa 


Lòng còn ô uế, tâm tà quẩn quanh 
Chưa tự chế, thiếu chân tình 
Xứng đâu mà khoác vào mình áo kia. 


9 












DHAMMAPADA 



( 10 ) 


Người mà ô nhiễm chẳng vương 
Giữ gìn giới luật vững vàng, nghiêm minh 
Luôn tự chế, rất chân tình 
Áo cà sa khoác vào mình xứng thay. 


10 






KINH PHÁP CÚ 



Những gì không thật, hão huyền 
Lại cho là thật và tin vô bờ, 
Những gì chân thật lại ngờ 
Lại cho không thật, chỉ là giả thôi, 
Nghĩ suy lầm lạc mất rồi 
Thấy sao chân thật rạng nơi pháp mầu. 


11 



DHAMMAPADA 



( 12 ) 

Biết đây là thật để tin 
Biết kia không thật, hão huyền mà thôi 


Nghĩ suy theo đúng đường rôi 
Thấy ngay chân thật rạng nơi pháp mầu 


12 





KINH PHÁP CÚ 



(13)^ 

Căn nhà lợp chẳng kỹ càng 
Mưa tuôn thấm dột dễ dàng lắm thay 
Tâm mà tu vụng có ngày 
Bị nhiều tham dục lọt ngay khác gì. 


13 




DHAMMAPADA 



Căn nhà lợp thật kỹ càng 
Mưa tuôn đâu dột dễ dàng mấy khi 
Tâm mà tu khéo sợ gì 
Bao nhiêu tham dục dễ chi lọt vào. 


14 






KINH PHÁP CÚ 



(15) 

Đau buồn ngay ở kiếp này 
Kiếp sau cũng lại tràn đầy buồn đau: 

Người làm điều ác hay đâu 
Buồn kia theo mãi dài lâu bên mình 
Quay nhìn việc ác tạo thành 
Chết mòn thân xác, héo nhanh tâm hồn. 


15 




DHAMMAPADA 



( 16 ) 

Vui mừng ngay ở kiếp này 
Kiếp sau cũng lại tràn đầy mừng vui: 
Người làm điều thiện ở đời 
Thấy chân hạnh phúc khắp nơi theo mình 
Quay nhìn việc thiện tạo thành 
Sướng vui dào dạt, an lành chứa chan. 


16 





KINH PHÁP CÚ 



( 17 )^ 

Kiếp này tràn ngập khổ đau 
Khổ đau cũng lại kiếp sau ngập tràn 
Người gây nghiệp ác thở than: 
“Bao điều gian ác mình làm trước đây!” 

Bây giờ đường ác đọa đầy 
Trầm luân cõi khổ biết ngày nào xong. 


17 



DHAMMAPADA 



( 18 ) 

Đầy tràn vui sướng kiếp này 
Sướng vui cũng lại tràn đầy kiếp sau: 
Người làm nghiệp thiện vui sao 
Nhủ lòng: “Mình tạo biết bao phước lành!” 
Kiếp sau sẽ được tái sinh 
Vào nơi hạnh phúc an bình chứa chan. 


18 



KINH PHÁP CÚ 



(19) 

Dù cho có tụng nhiều kinh 
Không theo giáo pháp thực hành sớm hôm 
Tu hành lợi ích đâu còn 
Khác chi một kẻ luôn luôn chăn bò 
Chăn thuê nên chỉ âu lo 
Đếm bò cho chủ, sữa bò hưởng đâu? 


19 







DHAMMAPADA 



,( 20 ) 

Dù cho chỉ tụng ít kinh 

Nhưng theo giáo pháp thực hành sớm khuya 
Hết tham, hết cả sân, si 
Lòng luôn tỉnh giác, tâm thì hiền lương 
Trước sau giải thoát mọi đường 
Tu hành lợi ích ngát hương muôn đời. 


20 




KINH PHÁP CÚ 



2. PHẨM 

KHÔNG BUÔNG LUNG 

( 21 )-( 22 ) 

Người chuyên niệm, chẳng buông lung (*) 
Coi như sống mãi, thoát vòng tử vong 
Kẻ phóng dật, kẻ buông lung 
Coi như đã bị mệnh chung lâu ngày 
Sống mà như chết nào hay, 


21 



DHAMMAPADA 



Người hiền trí biết điều này từ lâu 
Cho nên gìn giữ trước sau 
Dám đâu phóng dật, há nào buông lung 
Luôn luôn cảnh giác vô cùng 
Nhập vào cõi thánh vui mừng, bình an. 


(*) Buông lung: không biết tự kiềm chế, sống bừa bãi bất chấp hậu quả, 
đồng nghĩa với chữ phóng dật. 


22 





KINH PHÁP CÚ 



.x(23), 

Nhờ tu thiền định thâm sâu 
Tháng năm kiên nhẫn, trước sau chuyên cần 
Người hiền trí được bình an 
Thân tâm giải thoát, Niết Bàn hưởng vui. 


23 




DHAMMAPADA 



( 24 } 

Luôn cố gắng, chẳng buông lung 
Nghĩ suy chín chắn, tấm lòng hăng say 
Bản thân tự chế hàng ngày 
Sống theo chánh pháp, tốt thay cuộc đời 
Tiếng lành tăng trưởng mãi thôi. 


24 







KINH PHÁP CÚ 



( 25 ) 

Luôn luôn cố gắng nhiều bề 
Lại thêm hăng hái, không hề buông lung 
Tự mình khắc chế mọi đường 
Những người hiền trí vô cùng tinh anh 
Tạo ra hòn đảo cho mình 
Vượt trên sóng nước vây quanh thét gào 
Não phiền theo ngọn sóng trào 
Dễ gì quấy nhiễu dâng cao ngập tràn. 


25 




DHAMMAPADA 



( 26 ) 

Kẻ ngu si bị đắm chìm 
Trong đời phóng dật, trong miền buông lung 
Nhưng người hiền trí tìm đường 
Chăm lo gìn giữ tâm đừng buông lung 
Tựa người bạc bể tiền rừng 
Chăm lo báu vật, trông chừng quý kim. 


26 



KINH PHÁP CÚ 



Chớ nên chìm đắm xuôi theo 
Buông lung, phóng dật là điều chẳng hay, 
Chớ nên dục lạc mê say 
Hãy nên tỉnh giác tâm này cho mau 
Tu thiền định thật chuyên sâu 
Mới mong phước báu, mới cầu bình an. 


27 



DHAMMAPADA 



( 28 ) 

Nhờ trừ được hết buông lung 
Những người hiền trí sẽ không lo gì: 

- Tựa như bậc thánh hiền kia 
Lên đài trí tuệ nhìn về dưới chân 
Thấy bao nhiêu kẻ ngu đần 
Trăm bề đau khổ, bội phần lo âu, 

- Tựa người leo tới núi cao 
Cúi nhìn muôn vật lao xao dưới ghềnh 
Đắm chìm trong chốn vô minh. 


28 



KINH PHÁP CÚ 



Giữ cho tinh tấn trong lòng 
Giữa bao nhiêu kẻ buông lung tràn trề 
Giữ cho tỉnh táo mọi bề 
Giữa bao nhiêu kẻ ngủ mê li bì 
Kìa trông kẻ trí khác gì 
Như con tuấn mã phóng đi hào hùng 
Phía sau bỏ lại trên đường 
Ngựa gầy hèn yếu não nùng lết theo. 


29 



DHAMMAPADA 



( 30 ) 

Nhờ tinh tấn, chẳng buông lung 
Khiến cho Đế Thích thành ông thánh hiền 
Được làm chủ cõi chư thiên 
Muôn người cùng cất tiếng khen ngợi hoài, 
Kẻ phóng dật bị chê bai 
Mọi người khinh miệt, chẳng ai nể vì. 


30 



KINH PHÁP CÚ 



( 31 ) 

Tỳ Kheo sợ tính buông lung 
Chuyên tâm chú niệm, dốc lòng chuyên tu 
Tiến mau biết mấy cho vừa 
Đốt tiêu phiền não tựa như lửa hồng, 
Đốt dây to nhỏ chập chùng 
Từ lâu trói buộc người trong luân hồi. 


31 



DHAMMAPADA 



( 32 ) 

Tỳ Kheo sợ tính buông lung 
Chuyên tâm chú niệm, dốc lòng tu thân 
Niết Bàn đã tiến đến gần 
Hố sâu đọa lạc trăm phần thoát qua. 


32 




KINH PHÁP CÚ 



3. PHẨM TÂM 


..( 33 ) 

Thường thường tâm kẻ phàm phu 
Chập chờn, dao động, lu mờ, khó canh 
Khó mà chế phục được nhanh, 

Chỉ riêng kẻ trí tâm mình giữ yên 
Giữ cho ngay thẳng lâu bền 
Như tay thợ khéo uốn tên lành nghề 
Tên luôn ngay ngắn mọi bề. 


33 




DHAMMAPADA 



,( 34 ) 

Tựa như cá ở hồ ao 
Bị đưa khỏi nước quăng vào bờ kia 
vẫy vùng, sự sệt kể chi, 

Tâm người nên vậy khác gì cá đâu 
Phải vùng vẫy, phải lo âu 
Cố mà phấn đấu thoát mau tâm mình 
Khỏi tay Ma giới dục tình. 


34 




KINH PHÁP CÚ 



( 35 ) 

Tâm phàm phu cứ xoay vần 
Chạy theo dục vọng muôn phần đảo chao 
Khó mà nắm giữ được nào, 

Chỉ riêng những kẻ thanh cao tính tình 
Đã điều phục được tâm mình 
Mới mong hạnh phúc, an bình mãi thôi. 


35 



DHAMMAPADA 



( 36 ) 

Tâm phàm phu cứ xoay vần 
Chạy theo dục vọng muôn phần đảo chao 
Tinh vi, khó thấy được nào 
Chỉ riêng người trí lo âu thật tình 
Canh phòng nghiêm ngặt tâm mình 
Cho nên hạnh phúc, an bình mãi thôi. 


36 



KINH PHÁP CÚ 



( 37 ) 

Tâm phàm phu cứ lao mình 
Âm thầm, đơn độc du hành rất xa 
Nào đâu hình dạng phô ra 
Hang kia ẩn náu thật là thẳm sâu, 
Tâm ai điều phục được mau 
Thoát Ma trói buộc, lụy đâu dục tình. 


37 



DHAMMAPADA 



( 38 ) 

Người không an định được tâm 
Không rành chánh pháp, không thông đạo mầu 
Lòng tin lại chẳng bền lâu 
Tất nhiên trí tuệ dễ đâu hoàn thành. 


38 



KINH PHÁP CÚ 



.( 39 ).. 

Người nào thanh tịnh trong tâm 
Không còn tham ái và sân hận gì 
Vượt lên thiện, ác đôi bề 
Là người giác ngộ chẳng hề sợ chi. 


39 



DHAMMAPADA 



^J40) 

Thân như đồ gốm mong manh 
Giữ tâm cho vững như thành vây quanh 
Với gươm trí tuệ tinh anh 
Hãy mau đánh dẹp tan tành quân Ma 
Dẹp Ma dục vọng quấy ta 
Thắng rồi nỗ lực để mà tiến thêm 
Giữ gìn chiến thắng cho bền 
Vượt vùng luyến ái, thoát miền nhiễm ô. 


40 





KINH PHÁP CÚ 



Thân này rồi chẳng bao lâu 
Nằm dài dưới đất, chôn sâu ngủ vùi 
Đâu còn ý thức chuyện đời 
Tựa cây gỗ mục vứt nơi bụi bờ. 


41 





DHAMMAPADA 



( 42 ) 

Kẻ thù gây hại cho nhau 
Hay người oán hận trước sau rửa hờn 
Cũng đâu gây hại nhiều hơn 
Hại do hạnh ác trong tâm tạo thành 
Gây ra cho chính thân mình. 


42 





KINH PHÁP CÚ 



( 43 ) 

Dù cha mẹ hoặc thân nhân 
Giúp ta chỉ được một phần thăng hoa 
Chính nhờ tâm tốt của ta 
Tìm về việc thiện, hướng qua hạnh lành 
Làm mình cao thượng thật nhanh. 


43 





DHAMMAPADA 



4. PHẨM HOA 


.. ) _ 

Ai mà tinh tấn nhận chân 
Địa cầu và chính bản thân của mình, 
Nhận chân được cõi nhân sinh 
Khổ đau bốn cảnh dập dinh vây quanh, 
Nhận chân cõi thế gian mình 
Cũng như cảnh giới thiên đình cao xa, 
Khéo mang Pháp Cú giảng ra 
Như người thợ khéo nhặt hoa làm tràng? 


44 



KINH PHÁP CÚ 



.( 45 ) 

Người còn tu học nhận chân 
Địa cầu và chính bản thân của mình, 
Nhận chân được cõi nhân sinh 
Khổ đau bốn cảnh dập dinh vây quanh, 
Nhận chân cõi thế gian mình 
Cũng như cảnh giới thiên đình cao xa, 
Khéo mang Pháp Cú giảng ra 
Như người thợ khéo nhặt hoa làm tràng! 


45 




DHAMMAPADA 



( 46 ) _ 

Chúng sinh nên biết thân này 
Như là ảo ảnh rồi đây chóng tàn 
Như là bọt nước mau tan 
Nên hoa dục vọng chớ màng làm chi 
Mũi tên cám dỗ bẻ đi 
Dẹp Ma dục vọng còn gì hại thân, 
Vượt qua tầm mắt tử thần. 


46 



KINH PHÁP CÚ 



( 47 ) 

Tựa như nước lũ cuốn đi 
Xóm làng say ngủ li bì nửa khuya 
Tử thần cũng sẽ rước về 
Những người phóng túng, đam mê tối ngày 
Chỉ chuyên thu nhặt luôn tay 
Cánh hoa dục lạc chất đầy trong tâm. 


47 



DHAMMAPADA 



J48) 

Những người chỉ biết đam mê 
Cánh hoa dục lạc hái về trong tay 
Với tâm phóng túng đọa đầy 
Không hề thỏa mãn, tối ngày cuồng say 
Chính là nô lệ tốt thay 
Tử thần sẽ tới lôi ngay đi rồi. 


48 



KINH PHÁP CÚ 



_^(49) 

Sa môn khất thực trong làng 
Ví như ong lượn nhịp nhàng bên hoa 
Kiếm tìm mật nhụy hút ra 
Xong rồi tung cánh bay qua cuối vườn 
Không làm hoa tổn sắc hương. 


49 



DHAMMAPADA 



,/ 50 ) 

Chớ nên dòm ngó lỗi người 
Để xem họ đã làm rồi hay chưa, 
Lỗi mình đừng có làm lơ 
Phải nên nhìn lại đừng chờ đợi chi 
Coi mình làm được những gì 
Hay còn nhiều việc sẵn kia chưa làm. 


50 





KINH PHÁP CÚ 



. (51) 

Hoa kia sắc đẹp phô trương 
Tiếc rằng chẳng có chút hương thơm nào 
Khác chi người nói ngọt ngào 
Trăm điều hoa gấm, trăm câu tốt lành 
Nói xong không chịu thực hành 
Chẳng đem lợi ích, cũng thành uổng đi. 


51 



DHAMMAPADA 



j52) 

Hoa kia sắc đẹp vô cùng 
Lại thêm hương tỏa thơm lừng biết bao 
Khác chi người nói ngọt ngào 
Trăm điều hoa gấm, trăm câu tốt lành 
Nói xong quyết chí thực hành 
Tương lai kết quả tạo thành đẹp thay. 


52 




KINH PHÁP CÚ 



.(53) 

Như từ một đống hoa tươi 
Lựa ra ghép lại cho đời tràng hoa 
Nhiều tràng phô sắc mặn mà, 
Người đời cũng vậy khác xa đâu nào 
Thân tâm an lạc, thanh cao 
Làm nên việc thiện kể sao cho vừa. 


53 



DHAMMAPADA 



(54) 

Hương thơm hoa quý vườn kia 
Ngược chiều gió thổi dễ gì thoảng bay, 
Hương người đức hạnh thơm thay 
Dù cho ngược gió dâng đầy muôn phương. 


54 







KINH PHÁP CÚ 



(55) 

Muôn hương tỏa ngát thơm tho 
Từ vườn hoa quý, từ hồ sen thanh 
Dễ chi hơn được hương lành 
Do người đức hạnh lưu danh cho đời. 


55 



DHAMMAPADA 



(56) 

Hương thơm hoa quý thua xa 
Hương người đức hạnh chan hòa vượt trên 
Xông lên mãi tận chư Thiên 
Tỏa ra ngan ngát khắp miền trời cao. 


56 



KINH PHÁP CÚ 



{ 57 ) 

Ai hằng ngày chẳng buông lung 
Lại thêm giới hạnh vô cùng thanh cao 
Có nguồn trí tuệ dạt dào 
Thân tâm giải thoát há nào sợ chi 
Ma vương dòm ngó dễ gì. 


57 



DHAMMAPADA 



.(58)- (59) 

Như từ trong đống bùn nhơ 
Bên đường nước đọng, ai ngờ nở ra 
Hoa sen phô sắc mặn mà 
Tỏa hương thanh khiết gần xa đẹp lòng, 


58 




KINH PHÁP CÚ 



Khác chi giữa chốn bụi hồng 
Giữa phường mê muội ngập trong não phiền 
Nảy sinh Phật tử trung kiên 
Rạng soi trí tuệ khắp miền nhân gian. 


59 






DHAMMAPADA 



5. PHẨM NGƯỜI NGU 


X. X 

Người mất ngủ thấy đêm dài 
Bộ hành mỏi mệt than hoài đường xa 
Luân hồi cũng vậy thôi mà 
Chập chùng tiếp nối thật là tái tê 
Với người ngu dại, u mê 
Biết gì chánh pháp, hiểu chi đạo mầu. 


60 




KINH PHÁP CÚ 



.( 61 ) 

Khi cùng sánh bước đường đời 
Nếu không tìm được một người so ra 
Hơn ta hay chỉ bằng ta 
Một mình rong ruổi thế mà lại hay, 
Gặp người ngu muội phiền thay 
Chớ nên kết bạn có ngày khổ đau. 


61 



DHAMMAPADA 



( 62 ) 

“Đây là con cái của tôi 
Đây là của cải mấy đời chắt chiu!” 
Người ngu chỉ nghĩ bấy nhiêu 
Nào hay biết được một điều thâm sâu: 
Chính thân ta cũng có đâu 
Mà đòi con nọ, mà cầu của kia. 


62 



KINH PHÁP CÚ 



(63) 

Người ngu tự biết mình ngu 
Thế là có trí, người xưa dạy rồi, 
Ngu mà cứ tưởng khôn thôi 
Mới là một kẻ muôn đời thật ngu. 


63 




DHAMMAPADA 



(64; 

Người ngu suốt cả một đời 
Gần bên người trí cũng hoài công thôi 
Hiểu đâu chánh pháp cao vời, 

Như thìa, như muỗng múc nồi canh kia 
Múc hoài từ sáng tới khuya 
Vị canh ngon ngọt hưởng gì được đâu. 


64 




KINH PHÁP CÚ 



(65) 

Người thông minh dễ dàng thay 
Gần người trí tuệ hiểu ngay đạo mầu 
Hiểu ngay chánh pháp thâm sâu 
Khác chi cái lưỡi nếm vào canh kia 
Biết ngay hương vị khó chi. 


65 



DHAMMAPADA 



( 66 ) 

Những người ngu dại, u mê 
Thiếu phần trí tuệ, thiếu bề tinh anh 
Tự mình lại biến chính mình 
Thành ra thù địch quẩn quanh theo hoài 
Tạo muôn nghiệp ác nào hay 
Chuốc vào hậu quả đắng cay sau này. 


66 



KINH PHÁP CÚ 



Việc làm chẳng thiện, chẳng lành 
Nếu làm xong lại tự mình ăn năn 
Dầm dề nhỏ lệ khóc than 
Biết rằng quả báo dữ dằn tương lai. 


67 




DHAMMAPADA 



Việc làm rất thiện, rất lành 
Nếu làm xong thấy lòng mình thảnh thơi 
Chẳng ăn năn, lại mừng vui 
Tương lai quả báo đẹp tươi tốt lành. 


68 



KINH PHÁP CÚ 



.(69) 

Khi mà nghiệp ác chưa thành 
Chưa gây hậu quả thật tình thảm thương 
Người ngu cảm thấy bình thường 
Tưởng như được nếm mật đường ngọt thay, 
Nhưng khi quả báo đọa đày 
Người ngu chịu khổ, đắng cay não nề. 


69 



DHAMMAPADA 



(70) 

Với đầu ngọn cỏ mong manh 
Người ngu dùng bới cho mình thức ăn 
Tu theo khổ hạnh nhọc nhằn 
Nhịn ăn, nhịn uống quanh năm võ vàng 
So ra đâu có phước bằng 
Một phần mười sáu của hàng chân tu 
Hiểu thông chánh pháp từ xưa. 


70 



KINH PHÁP CÚ 



( 71 ) 

Người ngu nghiệp ác tạo nên 
Nào đâu hậu quả thấy liền nơi đây 
Tựa như sữa chẳng đông ngay, 

Tuy nhiên nghiệp báo đêm ngày ngầm theo 
Giống như ngọn lửa thầm reo 
Trong than hồng ủ dưới nhiều lớp tro. 


71 



DHAMMAPADA 



.. ( 72 ). 

Chút tài mọn, chút hư danh 
Dù thêm vào được cho mình nay mai 
Người ngu vẫn tự hại đời 
Tự đưa mình tới cuối trời diệt vong 
Để rồi hạnh phúc chẳng còn 
Tiêu tan đầu não, héo hon trí người. 


72 





KINH PHÁP CÚ 



- ( 73 ) _ 

Kẻ ngu thường muốn hư danh 
Ngồi trong Tăng chúng muốn giành chỗ trên, 
Trong Tăng viện muốn uy quyền, 

Muốn người cung kính đến xin cúng dường. 


73 



DHAMMAPADA 



_ ( 74 ) 

Để cho kẻ tục, người Tăng 
Phục ta và phải nghĩ rằng ta đây: 

“Chính ta làm được việc này!” 

Hay: “Ta ra lệnh đó đây thi hành!” 

Kẻ ngu cuồng vọng khoe mình, 

Lòng tham, ngạo mạn tăng nhanh với đời. 


74 



KINH PHÁP CÚ 



( 75 ) 

Một đường danh lợi thế gian 
Một đường đưa tới Niết Bàn cao xa 
Tỳ Kheo đệ tử Phật Đà 
Nhủ lòng cho rõ để mà bước chân, 
Đừng nên tham đắm lợi trần, 

Đạo mầu giải thoát chuyên tâm trau dồi! 


75 




DHAMMAPADA 



6. PHẨM NGƯỜI TRÍ 


( 76 ) 

Nếu ta gặp được kẻ hiền 
Chỉ bày điều lỗi, trách phiền chuyện sai 
Giống như gặp được một người 
Chỉ cho vật quý chôn nơi kho tàng 
Hãy mau cùng họ kết thân 
Trăm phần lợi ích, mười phân tốt lành. 


76 



KINH PHÁP CÚ 



..( 77 ) 

Ai thường khuyên dạy người ta 
Đừng gần điều ác, tránh xa lỗi lầm, 
Người lành yêu họ vô ngần 
Chỉ riêng người dữ muôn phần ghét chê. 


77 






DHAMMAPADA 



( 78 ) ^ ^ 

Người gian ác, kẻ tiểu nhân 
Chớ nên làm bạn, kết thân với mình 
Chỉ nên kết bạn người lành 
Tác phong quân tử, tính tình thanh cao. 


78 





KINH PHÁP CÚ 



..X 

Một khi chánh pháp thấm nhuần 
Tươi vui cuộc sống, bình an tâm hồn 
Cho nên người trí, người khôn 
Hân hoan nghe Pháp thánh nhân giảng truyền. 


79 











DHAMMAPADA 



( 80 ) 

Những người tưới nước chăm lo 
Đào mương dẫn nước vào cho khắp miền, 
Những người thự vót cung tên 
Cung tên lo uốn triền miên tháng ngày, 
Những người thự mộc khéo tay 
Xẻ cây, uốn ván thẳng ngay tài tình, 
Còn như người trí tinh anh 
Chăm lo thuần hóa thân mình cho nhanh. 


80 



KINH PHÁP CÚ 



/ 81 ) 

Gió nào lay núi đá cao 
Và người trí lớn khác nào núi kia 
Tiếng đời trần tục khen chê 


Tán dương, phỉ báng, dễ gì động tâm. 


81 




DHAMMAPADA 



. ^ ( 82 ) ^ 

Như là hồ nước thẳm sâu 
Phô dòng phẳng lặng, khoe mầu sạch trong 
Những người có trí, có lòng 
Khi nghe chánh pháp cũng không khác gì 
Thân tâm tịnh lạc kể chi. 


82 




KINH PHÁP CÚ 



.( 83 ) 

Người lành thường mãi lìa xa 
Mọi điều dục lạc bỏ qua chẳng bàn, 
Người hiền trí gặp vui buồn 
Dù đầy hạnh phúc, hay tràn khổ đau 
Không hề dao động trước sau 
Tinh thần luôn vững, há nào mừng lo. 


83 




DHAMMAPADA 



( 84 ) 

Đừng vì mình hay vì người 
Ham cầu con cái, ham nơi ruộng tiền 
Hay ngai vàng để ngự lên 
Mà dùng mưu kế đảo điên ở đời, 
Muốn thành công chớ hại ai 
Thấy điều bất chính lầm sai tránh đường 
Sống đời đức hạnh thơm lừng 
Rạng vầng trí tuệ, ngát hương đạo mầu. 


84 



KINH PHÁP CÚ 



( 85 ) 

Đám đông nhân loại quanh ta 
ít người đạt được tới bờ bên kia 
Còn bao kẻ khác kể chi 
Ngược xuôi quanh quẩn sớm khuya bờ này 
Trầm luân sinh tử thương thay! 


85 



DHAMMAPADA 



- í?®! 

Ai mà có đủ duyên may 
Được nghe chánh pháp giảng bày phân minh 
Đúng theo chánh pháp tu hành 
Sẽ mau thoát cảnh tử sinh bờ này 
Trùng dương dục vọng vượt ngay 
Bên kia bờ giác dang tay đón chờ. 


86 



KINH PHÁP CÚ 



.(.f),-.(88) ^ 

Người hiền trí rời bỏ ngay 
Con đường bất thiện giăng đầy bóng đêm 
Tìm qua nẻo thiện vượt lên 
Ánh vàng rực rỡ xuôi miền an vui, 

Gia đình nhỏ hẹp lìa thôi 


87 



DHAMMAPADA 



Xuất gia và sống cuộc đời độc thân 
Đúng theo phép tắc Sa Môn 
Gột đi ô nhiễm trong tâm kỹ càng 
Cầu vui chánh pháp Niết Bàn 
Bao nhiêu dục lạc buộc ràng tránh xa. 


88 



KINH PHÁP CÚ 



.( 89 ) 

Người nào tu tập chuyên cần 
Nương theo chánh pháp chuyên tâm một đường, 
Xa lìa cố chấp thói thường 
Sợi dây luyến ái chẳng vương bận lòng 
Não phiền đã diệt hết xong 
Trở nên sáng suốt. Ngay trong đời này 
Niết Bàn chứng ngộ được ngay. 


89 



DHAMMAPADA 



7. PHẨM A LA HÁN (*) 

. m . 

Với người hoàn tất hành trình 
ưu phiền vương vấn bên mình dứt đi 
Hoàn toàn siêu thoát mọi bề 
Bao nhiêu ràng buộc cắt lìa đã xong 
Lửa tham ái sẽ chẳng còn 
Một khi tới đích thoát vòng khổ đau. 


(*) A La Hán: tức là bậc thánh đã dứt hết phiền não, chứng Niết Bàn, 
không bị sinh tử nữa. 


90 




KINH PHÁP CÚ 



( 91 ) ^ 

Những người cố gắng tu thân 
Luôn luôn hăng hái, tinh thần thật cao 
Đâu còn lưu luyến là bao 
Nơi ăn chốn ở thuở nào tại gia 
Ví như những cánh thiên nga 
Rời ao hồ cũ bay xa tít mù 
Đâu còn nhớ tiếc nơi xưa. 


91 




DHAMMAPADA 



( 92 ) _ 

Không màng tài sản chứa đầy 
Uống ăn chừng mực qua ngày để tu 
Thoát vòng đau khổ, ưu tư 
Thảnh thơi theo cánh gió đưa Niết Bàn 
Như chim bay giữa không gian 
Tìm chim, dấu vết vô vàn khó thay. 


92 



KINH PHÁP CÚ 



( 93 ) 

Nhiễm ô, ham muốn diệt ngay 
Uống ăn chừng mực qua ngày để tu 
Thoát vòng đau khổ, ưu tư 
Thảnh thơi theo cánh gió đưa Niết Bàn 
Như chim bay giữa không gian 
Tìm chim, dấu vết vô vàn khó thay. 


93 





DHAMMAPADA 



/ 94 ) 

Ai mà chế ngự sáu căn 
Như người cưỡi ngựa muôn phần giỏi giang 
Ngựa đi thuần thục dễ dàng, 

Không còn kiêu ngạo, hết vương não phiền 
Chư thiên ái mộ vô biên. 


94 




KINH PHÁP CÚ 



( 95 ) 

Bao sân hận chẳng vương mang 
Tâm như một cõi đất bằng phẳng kia 
Và như trụ đá kiên trì 
Như hồ trong lắng không hề bùn nhơ 
Người như vậy chẳng bao giờ 
Luân hồi sinh tử diễn ra được nào. 


95 








DHAMMAPADA 



..( 96 ) 

Ai mà thanh thản trong tâm 
Lại thêm ngôn ngữ thâm trầm nơi nơi 
Thêm hành động thật khoan thai: 

Là người hiểu biết đúng sai mọi đường 
Đã mau siêu thoát nhẹ nhàng 
Luôn luôn tịnh lạc, hoàn toàn bình yên. 


96 



KINH PHÁP CÚ 



( 97 ) 

Tự mình biết, chẳng tin ai 
Tự mình giác ngộ hiểu nơi đạo mầu 
Dương trần hệ lụy dứt mau 
Nguyên nhân thiện, ác trước sau diệt trừ 
Lòng tham ái chẳng còn ưa 
Con người cao quý khó ư sánh cùng. 


97 





DHAMMAPADA 



( 98 ) 

Dù làng xóm, hay núi rừng 
Dù nơi vực thẳm, hay vùng non cao 
A La Hán ở chỗ nào 


Nơi này an tịnh, dạt dào niềm vui. 


98 






KINH PHÁP CÚ 



.( 99 ) 

Núi rừng tịnh lạc, nên thơ 
Nhưng người phàm lại không ưa chốn này, 
Riêng người giải thoát khác thay 
Tỏ ra thích ở nơi đây vô cùng 
Vì bao dục lạc dứt xong. 


99 



DHAMMAPADA 



8. PHẨM NGÀN 

( 100 ) 

Dù ngàn lời nói với nhau 
Nếu đều vô nghĩa, ích đâu cho đời 
Chẳng bằng chỉ nói một lời 
Một lời nghĩa lý, mọi người mừng thay 
Nghe xong tâm tịnh lạc ngay. 


100 





KINH PHÁP CÚ 



( 101 ) 

Kệ kia nói đến ngàn câu 
Nếu đều vô nghĩa, ích đâu cho đời 
Một câu nói cũng đủ rồi 
Nếu đầy nghĩa lý, mọi người mừng thay 
Nghe xong tâm tịnh lạc ngay. 


101 













DHAMMAPADA 



( 102 ) 

Kệ kia tụng đến trăm câu 
Nếu đều vô nghĩa, ích đâu cho đời 
Chẳng bằng Pháp Cú tuyệt vời 
Một lời giáo pháp mọi người mừng thay 
Nghe xong tâm tịnh lạc ngay. 


102 



KINH PHÁP CÚ 



( 103 ) 

Thắng ngàn, ngàn địch chiến trường 
Chẳng bằng tự thắng bản thân của mình 
Thắng mình oanh liệt thật tình 
Mới là chiến thắng xứng danh hàng đầu. 


103 



DHAMMAPADA 



(104)-(1Ọ5) 

Những người tự thắng bản thân 
Vẻ vang hơn thắng địch quân hiểm nghèo 
Thắng mình phải tiết chế nhiều 
Bỏ lòng dục vọng, bỏ điều tham lam, 


104 





KINH PHÁP CÚ 



Dù ma quỷ, hay thiên thần 
Chẳng ai thắng nổi khi cần đua tranh 
Với người tự thắng chính mình. 


105 




DHAMMAPADA 



.( 106 ) 

Ngàn vàng tháng tháng bỏ ra 
Trăm năm cúng tế thật là uổng thay 
Chẳng bằng giây lát duyên may 
Cúng dường đúng bậc ngày ngày chân tu 
Thật là ích lợi vô bờ 
Hơn là cúng tế mê mờ trăm năm. 


106 




KINH PHÁP CÚ 



„ ( 107 ) 

Trăm năm ở tại rừng sâu 
Dốc lòng thờ lửa cũng đâu sánh bằng 
Chỉ trong giây lát cúng dường 
Những người đạo hạnh một đường chân tu 
Thật là công đức vô bờ 
Hơn là thờ lửa mê mờ trăm năm. 


107 




DHAMMAPADA 



( 108 ) 

Suốt năm bố thí, cúng dường 
Để cầu phước báu chẳng bằng so ra 
Phần tư công đức của ta 
Khi ta kính lễ những nhà chân tu 
Thanh cao, chính trực vô bờ. 


108 






KINH PHÁP CÚ 



( 109 ) 

Ai tôn kính bậc cao niên 
Tuổi cao, đức trọng khắp miền kính yêu 
Được thêm tăng trưởng bốn điều: 
Kéo dài tuổi thọ, sắc nhiều đẹp tươi 
Muôn phần hạnh phúc yên vui 
Tấm thân khỏe mạnh sống đời an khang. 


109 



DHAMMAPADA 



( 110 ) 

Cho dù sống đến trăm năm 
Chỉ hay phá giới, không chăm tu thiền 
Chẳng bằng sống một ngày liền 
Mà luôn giữ giới, mà chuyên tu thiền. 


110 




KINH PHÁP CÚ 



( 111 ) 

Cho dù sống đến trăm năm 
Không còn trí tuệ, không chăm tu thiền 
Chẳng bằng sống một ngày liền 
Mà đầy trí tuệ, mà chuyên tu thiền. 


111 



DHAMMAPADA 



( 112 ) 


Trăm năm dù sông dài lâu 
Mà luôn lười biếng không cầu tiến lên 
Chẳng bằng sống một ngày liền 
Chuyên cần, tinh tấn tiến thêm mọi đường. 


112 



KINH PHÁP CÚ 



J113) 

Trăm năm sống chẳng nhận ra 
Pháp kia sinh diệt. Thật là uổng thay! 
Chẳng bằng sống chỉ một ngày 
Mà hay vạn vật chốn này giả thôi 
Vô thường, tạm bợ, nổi trôi 
Sinh ra rồi diệt, diệt rồi lại sinh. 


113 



DHAMMAPADA 



(114) ^ 

Trăm năm sống chẳng nhận ra 
Pháp kia bất tử. Thật là uổng thay! 

Chẳng bằng sống chỉ một ngày 
Mà rồi giác ngộ thấy ngay Niết Bàn 
Nơi bất diệt, đẹp vô vàn 
Không trò bệnh lão, không màn tử sinh. 


114 



KINH PHÁP CÚ 



/ 115 )^ 

Trăm năm sống chẳng nhận ra 
Pháp kia tối thượng. Thật là uổng thay! 

Chẳng bằng sống chỉ một ngày 
Mà hay rằng giáo pháp đầy thâm sâu 
Dạt dào chân lý tối cao. 


115 



DHAMMAPADA 



9. PHẨM ÁC 

Hãy mau thực hiện điều lành 
Còn bao điều ác tránh nhanh đừng làm, 
Điều lành lười biếng không ham 
Làm càng chậm trễ lại càng khổ đau 
Trong tâm chuyện ác đến mau. 


116 









KINH PHÁP CÚ 



(117) 

Lỡ làm việc ác mất rồi 
Chớ nên tiếp tục bước đời lầm sai 
Chớ vui với việc ác này 
Tâm hay chứa ác có ngày khổ đau. 


117 







DHAMMAPADA 



( 118 ) 

Đã làm việc thiện, việc lành 
Hãy nên tiếp tục thực hành hăng say 
Hãy vui với việc lành này 
Tâm hay làm thiện có ngày hưởng vui. 


118 




KINH PHÁP CÚ 



(119) 

Khi mà nghiệp ác chưa thành 
Người làm điều ác tưởng mình vui thôi! 
Đến khi nghiệp ác tới rồi 
Người ta mới thấy cuộc đời khổ đau. 


119 




DHAMMAPADA 



( 120 ) 

Khi mà nghiệp thiện chưa thành 
Người làm điều thiện tưởng mình khổ thôi! 
Đến khi nghiệp thiện tới rồi 
Người ta mới thấy cuộc đời an vui. 


12 0 




KINH PHÁP CÚ 



( 121 ) 

Chớ khinh điều ác nhỏ nhoi 
Cho rằng: “Quả báo mình thời chịu đâu!” 

Nhớ rằng giọt nước nhỏ lâu 
Mỗi ngày một chút cũng mau đầy bình, 
Người ngu gom góp vào mình 
Bao điều ác nhỏ dần thành họa to. 


121 




DHAMMAPADA 



( 122 ) 

Chớ khinh điều thiện nhỏ nhoi 
Cho rằng: “Quả báo mình thời hưởng đâu!” 
Nhớ rằng giọt nước nhỏ lâu 
Mỗi ngày một chút cũng mau đầy bình, 
Người hiền trí chứa tâm mình 
Bao điều thiện nhỏ dần thành phước to. 



KINH PHÁP CÚ 



( 123 ) 

Tựa như một kẻ đi buôn 
Có mang nhiều của nhưng không bạn bè 
Tránh đường nguy hiểm chẳng đi, 
Hay người tham sống chẳng khi nào gần 
Tránh liều thuốc độc vô ngần, 
Chúng sinh noi đó lo thân tâm mình 
Tránh xa điều ác cho nhanh. 





DHAMMAPADA 



( 124 ) 

Bàn tay không có vết thương 
Dù cầm thuốc độc chẳng phương hại gì 
Người không làm ác sự chi 
Chẳng bao giờ bị ác kia hại mình. 


12 4 




KINH PHÁP CÚ 



( 125 ) 

Khi mà kẻ ác hại người 
Tâm tư trong sạch, cuộc đời hiền lương, 
Ác kia trở lại thảm thương 
Gây cho kẻ ác trăm đường khổ thay 
Tựa như ngược gió vung tay 
Tung ra bụi bẩn, bụi bay lại mình. 


12 5 



DHAMMAPADA 



( 126 ). 

Con người sinh tự bào thai 
Và từ nơi đó ra đời. Lành thay! 

Thế nhưng kẻ ác sinh ngay 
Vào miền địa ngục đọa đầy triền miên, 
Những người chính trực lành hiền 
Sau này sẽ được sinh lên cõi trời, 
Nhiễm ô ai diệt hết rồi 
Mới lên được cõi thảnh thơi Niết Bàn. 


12 6 





KINH PHÁP CÚ 



(Ị27) 

Dù bay lên tận không trung, 

Hay là lặn xuống tận cùng bể khơi, 
Chui vào hang thẳm núi đồi 
Khắp trên trần thế chẳng nơi an toàn 
Thoát tay nghiệp ác chót mang. 


12 7 




DHAMMAPADA 



( 128 ) 

Dù bay lên tận không trung 
Hay là lặn xuống tận cùng bể khơi, 
Chui vào hang thẳm núi đồi 
Khắp trên trần thế chẳng nơi an toàn 
Thoát tay thần chết kinh hoàng. 


12 8 





KINH PHÁP CÚ 



10. PHẨM DAO GẬY 


( 129 ) 

Sợ thay gậy gộc, gươm đao 
Sợ tay thần chết hại bao cuộc đời 
Suy lòng mình ra lòng người 
Chớ nên giết hại hoặc xui giết người. 



DHAMMAPADA 



_( 130 ) 

Sự thaỵ gậy gộc, gươm đao 
Yêu thương mầm sống, khát khao cuộc đời 
Suy lòng mình ra lòng người 
Chớ nên giết hại hoặc xui giết người. 



KINH PHÁP CÚ 



,( 131 ) 

Ai cầu hạnh phúc cho mình 
Mà dùng dao gậy gian manh hại người 
Khiến người tan nát cuộc đời, 

Kiếp sau mình chẳng an vui được nào. 


13 1 




DHAMMAPADA 



,( 132 ) 

Ai cầu hạnh phúc cho mình 
Không dùng dao gậy gian manh hại người 
Không gây tổn hại cho đời, 

Kiếp sau mình sẽ an vui vô cùng. 





KINH PHÁP CÚ 



( 133 )_ 

Đừng nên mở miệng nói câu 
Tục tằn, ác độc khiến đau lòng người 
Người ta cũng nói trả thôi, 
Những lời độc địa muôn đời khổ thay 
Lời qua tiếng lại đắng cay 
Như bao dao gậy phạt ngay thân mình. 


13 3 




DHAMMAPADA 



( 134 )_ 

Nếu mà ngươi giữ lặng yên 
Như chuông bể nứt im lìm chẳng vang 
Trước lời ác độc phũ phàng 
Niết Bàn ngươi đã thênh thang bước vào: 
Chẳng còn sân hận chút nào. 


13 4 



KINH PHÁP CÚ 



.^( 135 ) 

Người chăn cầm gậy đi sau 
Lùa đàn bò nọ chạy mau ra đồng, 
Già nua, chết chóc đều cùng 
Xua người đến chốn tử vong khác gì. 



DHAMMAPADA 



( 136 ) 

Kẻ ngu nghiệp ác gây nên 
Để rồi quả báo đến liền hay đâu, 
Tương lai chịu vạn khổ đau 
Như là lấy lửa thiêu mau chính mình. 


13 6 



KINH PHÁP CÚ 



( 137 )-( 140 ) 

Ai dùng gậy gộc, gươm đao 
Hại người lương thiện, thoát nào đớn đau 
Mười điều khổ não trước sau 
Tự mình lại sẽ rước vào thân thôi: 


13 7 



DHAMMAPADA 



“Một là thống khổ kinh người, 

Hai là thương tích khắp nơi thân mình, 
Ba là bệnh nặng thật tình, 

Bốn là tán loạn, thần kinh rối bời, 


13 8 



KINH PHÁP CÚ 



Năm là tai họa trong đời 
Vua, quan áp bức, hại thời tránh đâu, 
Sáu là tội nặng ngập đầu 
Bị người vu cáo dài lâu, phiền hà, 
Bảy là quyến thuộc trong nhà 
Bà con ly tán xót xa bội phần, 


13 9 






DHAMMAPADA 



Tám là tài sản xa gần 
Tiêu ma giây phút, nát tan sớm chiều, 
Chín là sẽ bị hỏa thiêu 
Cửa nhà cháy hết, tiêu điều tang thương, 
Mười là chết khó tránh đường 
Đọa vào địa ngục, diêm vương đón chờ.” 


140 



KINH PHÁP CÚ 



( 141 ) 

Dù tu khổ hạnh triền miên 
Trần truồng, bện tóc, tro đen xoa mình 
Nhịn ăn, nằm đất, lăn sình 
Sống dơ, ngồi xổm để hành xác thân 
Nào đâu thanh tịnh được tâm 
Nếu không trừ dứt đi phần hoài nghi. 


141 



DHAMMAPADA 



( 142 ) 

Người nào sống thật trang nghiêm 
Thân tâm an tịnh, giữ gìn đường tu 
Bao nhiêu dục vọng diệt trừ 
Không hề buông thả hững hờ giác quan 
Lại thêm giới hạnh chu toàn 
Sinh linh chẳng hại, tính luôn ôn hòa 
Dù cho ăn mặc xa hoa 
vẫn là tu sĩ, là Bà La Môn. 


14 2 



KINH PHÁP CÚ 



( 143 ) 

Biết điều hổ thẹn bản thân 
Để mà tự chế, tự ngăn cấm mình 
Thế gian ít kẻ đạt thành 
Nhưng khi đạt được, thân lành biết bao 
Tránh lời khiển trách khổ đau, 

Như là ngựa giỏi roi nào quất đâu. 


14 3 



DHAMMAPADA 



( 144 ) 

Giống như ngựa giỏi chạy hăng 
Thêm roi thúc giục lại càng hay hơn 
Ngươi mau giữ giới chuyên cần 
Niềm tin, đạo đức quyết tâm giữ gìn, 
Trau dồi trí tuệ vững bền 
Pháp môn thiền định nên chuyên thực hành 
Theo và hành đạo nhiệt thành 
Để mau tiêu diệt ngọn ngành khổ đau. 



KINH PHÁP CÚ 



.( 145 ) 

Những người tưới nước chăm lo 
Đào mương dẫn nước vào cho khắp miền, 
Những người thợ vót cung tên 
Cung tên lo uốn triền miên tháng ngày, 
Những người thự mộc khéo tay 
Xẻ cây, uốn ván thẳng ngay tài tình, 
Còn như người trí tinh anh 
Chăm lo kiểm soát thân mình cho nhanh. 



DHAMMAPADA 



11. PHẨM GIÀ 

( 146 ) 

Làm sao thích thú vui cười 
Khi ta ở giữa cõi đời nóng thiêu 
Lửa tham dục cháy trăm chiều 
Vô minh tăm tối dập dìu vây quanh 
Sao không tìm ánh quang minh 
Nhờ đèn trí tuệ giúp mình thoát ra. 



KINH PHÁP CÚ 



(14p 

Hãy nhìn cái tấm thân này 
Bề ngoài đẹp đẽ, trong đầy nhớp nhơ 
Đống xương lở lói vô bờ 
Mang bao tật bệnh, cứ ngờ tốt tươi 
Chứa gì bền vững ở đời 
Đâu tồn tại mãi mà người bận tâm. 




DHAMMAPADA 



(148) 

Thân này suy yếu, già nua 
Dễ dàng hư nát tựa như khu rừng 
Tập trung bệnh tật chập chùng 
Thời gian hủy hoại, cuối cùng tan đi 
Có sinh có tử lạ gì. 



KINH PHÁP CÚ 



(149) 

Trái bầu khi tới mùa thu 
Bị quăng vì héo vì khô mất rồi, 

Thân này cũng vậy mà thôi 
Tàn đời thành đống xương phơi bạc mầu 
Nhìn xem vui thú gì đâu. 



DHAMMAPADA 



(150). 

Thân này là một cái thành 
Xây bằng xương cốt và quanh bốn bề 
Quết tô máu thịt bao che 
Để mà chứa chất não nề bên trong 
Sự già nua, sự tử vong 
Chứa chan kiêu ngạo, chất chồng dối gian. 


15 0 



KINH PHÁP CÚ 



(15Ị) 

Cái xe vua chúa thường đi 
Trang hoàng lộng lẫy còn gì quý hơn 
Rồi ra hư cũ, nát tan 
Khác chi so với tấm thân con người 
Dù cho chăm sóc tuyệt vời 
Cũng già cũng yếu cuối đời tránh sao, 
Chỉ trừ giáo pháp tối cao 
Của người thánh thiện không bao giờ tàn 
Luôn luôn sáng tỏ rỡ ràng 
Người lành truyền tụng, vô vàn quý thay. 


151 







DHAMMAPADA 



(152) 

Người không chịu học, chịu nghe 
Giống như bò với trâu kia vô ngần, 
Trâu bò lớn mạnh thịt gân 
Nhưng mà trí tuệ trăm phần y nguyên 
Nào đâu phát triển được thêm. 


15 2 





KINH PHÁP CÚ 



(153)- (154) 

Lang thang khắp nẻo luân hồi 
Qua bao tiền kiếp nổi trôi ta bà 
Tìm không gặp kẻ làm nhà 
Chuyên gây cuộc sống diễn ra rối bời, 
Nay ta bắt gặp ngươi rồi 
Kẻ làm nhà hỡi, ngừng thôi đừng làm! 



DHAMMAPADA 



Rui mè ngươi đã gãy ngang 
Rui mè dục vọng tan hoang đã đành, 
Cột kèo ngươi cũng tan tành 
Cột kèo tăm tối vô minh hại người! 

Niết Bàn ta chứng đắc rồi 
Bao nhiêu tham ái dứt nơi tâm này. 


15 4 



KINH PHÁP CÚ 



(155) 

Lúc còn cường tráng thiếu niên 
Đã không tạo dựng được thêm gia tài 
Tu hành biếng nhác, chây lười 
Đến khi luống tuổi con người giống sao 
Cò già buồn đứng bờ ao 
Ao khô cạn nước kiếm sao ra mồi 
Chết mòn thân xác mất thôi! 



DHAMMAPADA 



- (156) 

Lúc còn cường tráng thiếu niên 
Đã không tạo dựng được thêm gia tài 
Tu hành biếng nhác, chây lười 
Khi già nằm xuống dáng người khác chi 
Cây cung bị gãy vứt kia 
Buồn than dĩ vãng trôi đi mất rồi. 


15 6 



KINH PHÁP CÚ 



12. PHẨM CHÍNH MÌNH 

(157) 

Ai mà biết tự thương mình 
Phải nên bảo vệ nhiệt tình bản thân 
Trong ba giai đoạn đường trần 
Trẻ trung, lớn tuổi và luôn về già 
Người hiền trí hãy tỉnh ra 
Tìm đường giác ngộ, lìa xa mê lầm. 


15 7 



DHAMMAPADA 



(Ị58) 

Đầu tiên hãy tự đặt mình 
Vào đường chân chính quang minh rạng ngời 
về sau mới giáo hóa người, 

Kẻ hiền, kẻ trí luôn noi gương này 
Nào ai chê trách nữa đây. 






KINH PHÁP CÚ 



( 159 )^ 

Muốn khuyên, muốn dạy dỗ ai 
Trước tiên hãy tự sửa nơi chính mình 
Đích thân gương mẫu thực hành 
Rồi sau mới dạy điều lành điều hay 
Sửa mình quả thật khó thay! 



DHAMMAPADA 



Tự mình là vị cứu tinh 
Tự mình nương tựa vào mình tốt thay 
Nào ai cứu được mình đây? 

Tự mình điều phục hàng ngày cho chuyên 
Thành ra điểm tựa khó tìm. 


160 




KINH PHÁP CÚ 



( 161 ) 

Khi mà nghiệp ác sinh ra 
Do mình tự tạo, khó mà thoát thân 
Nghiệp này nghiến kẻ ngu đần 
Kim cương nghiến đá muôn phần giống nhau. 


161 



DHAMMAPADA 



.( 162 ) 

Người phá giới tự hại mình, 

Như dây chùm gửi leo quanh cây vườn 
Dần dần siết chết cây luôn, 
Người này gieo hại bản thân vô bờ, 
Gieo điều xấu, ác mong chờ 
Mà quân thù địch ước mơ hại mình. 


162 



KINH PHÁP CÚ 



(J63) 

Làm điều gây hại cho mình 
Dù cho hung ác, thật tình dễ sao, 
Việc lành, việc tốt biết bao 
Dù cho lợi ích làm nào dễ đâu. 


163 




DHAMMAPADA 



(164) 

Đám người khờ dại, ngu si 
Vì nhìn sai lạc, khinh khi đạo mầu 
Khinh khi giáo pháp thâm sâu 
Nhạo người chánh đạo từ lâu tu hành, 
Đám này rước khổ vào mình 
Giống cây lau nọ khi sinh quả rồi 
Sẽ liền tự diệt mà thôi. 


164 




KINH PHÁP CÚ 



^ ^ (Ị65)_ 

Làm điều ác cũng bởi ta 
Nhiễm ô cũng vậy tạo ra bởi mình 
Và khi làm những điều lành 
Hoặc là thanh tịnh cũng mình tạo ra, 
Tịnh hay không tịnh do ta 
Chính ta tự tạo, ai mà khác đâu! 


165 




DHAMMAPADA 



..(Ị 66) 

Chớ vì lợi ích cho người 
Mà quên lợi ích cho nơi chính mình 
Mục tiêu giải thoát tử sinh 
Ai lo lợi ích cho mình chớ quên 
Quyết tâm đạt được cho bền. 


166 



KINH PHÁP CÚ 



13. PHẨM THÉ GIAN 


(167) 

Đừng theo dục vọng thấp hèn 
Sống đừng buông thả đắm chìm bản thân 
Đừng mang thành kiến sai lầm 
Đừng tăng thêm mãi dương gian não phiền 
Luân hồi sinh tử triền miên. 


167 



DHAMMAPADA 



Luôn hăng hái, chớ buông lung 
Sống theo chánh pháp vô cùng tịnh thanh 
Những người chánh hạnh thực hành 
Đời này cảm thấy thân mình an vui 
Đời sau sung sướng thêm thôi. 


168 



KINH PHÁP CÚ 



..(169) _ _ ^ 

Thực hành chánh hạnh chuyên cần 
Đừng theo đường ác, chớ làm điều sai 
Ai theo chánh pháp đời này 
Niềm vui mãi hưởng kéo dài đời sau. 


169 






DHAMMAPADA 



Tựa như bọt nước trôi sông, 

Lâu đài, phố chợ bềnh bồng biển sương 
Toàn là ảo ảnh vô thường 
Nhìn đời như vậy còn vương vấn gì 
Tử thần ta há sợ chi. 


17 0 



KINH PHÁP CÚ 



(171^ 

Dù nhìn trần thế của ta 
Xa hoa lộng lẫy như là xe vua 
Kẻ cuồng dại mới thích ưa 
Mới mong tham đắm mê mờ ngu si 
Còn như người trí thiết chi 
Có đâu luyến ái, dễ gì bận tâm. 


171 



DHAMMAPADA 



( 172 ) 

Người nào trước sống buông lung 
Sau không phóng dật, một lòng chuyên tu 
Như trăng thoát khỏi mây mù 
Sáng soi trần thế, đẹp phô ánh vàng. 



KINH PHÁP CÚ 



, ( 173 )_ 

Người nào làm những việc lành 
Xóa mờ nghiệp ác của mình thuở xưa 
Như trăng thoát khỏi mây mù 
Sáng soi trần thế, đẹp phô ánh vàng. 


17 3 



DHAMMAPADA 



( 174 ) 

Đời này mù quáng vô vàn 
ít người thấy được rõ ràng mà thôi 
Như chim thoát khỏi lưới rồi 
ít con bay thẳng hướng trời cao xa. 


17 4 



KINH PHÁP CÚ 



( 175 ) _ _ ^ 

Thiên nga tung cánh thảnh thơi 
Chỉ bay theo hướng mặt trời hừng đông, 
Người quyền phép nhờ thần thông 
Chỉ bay lượn giữa hư không dễ dàng, 
Riêng người trí lớn vô vàn 
Dẹp trừ dục vọng Ma quân kia rồi 
Mới bay khỏi thế gian thôi. 



DHAMMAPADA 



( 176 ) 

Ai vi phạm giáo pháp rồi, 

Ai ưa gian dối thốt lời dài lâu, 
Ai tin chẳng có đời sau, 
Bao điều xấu, ác họ đâu sợ gì 
sẵn sàng làm, có ngại chi. 


17 6 



KINH PHÁP CÚ 



( 177 ) ^ 

Những người keo kiết ở đời 
Sinh đâu vào được cõi trời mai sau 
Những người ngu muội dài lâu 
Ghét lời bố thí, ghét câu cúng dường, 
Chỉ riêng người trí tìm đường 
Mở tâm quảng đại cúng dường lòng vui 
Đời sau an lạc mãi thôi. 


17 7 




DHAMMAPADA 



, X 

Dù làm bá chủ thế gian, 

Dù sinh vào chốn vẻ vang cõi trời, 

Dù làm chúa tể cao vời 
Chủ trì vũ trụ khắp nơi huy hoàng, 

So ra cũng chẳng sánh ngang 
Người xuôi dòng tới Niết Bàn thênh thang 
“Nhập lưu” đắc quả vẻ vang. 



KINH PHÁP CÚ 



14. PHẨM ĐỨC PHẬT 

( 179 ) 

Chẳng ai hơn nổi con người 
Đã từng thắng phục được nơi dục tình 
Người như vậy chính thân mình 
ở đời không sự dục tình dõi theo 
Mênh mông Phật giới cao siêu 
Tham, sân, si dấu tích đều còn đâu 
Các ngươi cám dỗ dễ nào. 






DHAMMAPADA 



( 180 ) 

Lưới mê được giải tỏa rồi 
Dục tình kia khó tìm người dõi theo 
Mênh mông Phật giới cao siêu 
Tham, sân, si dấu tích đều còn đâu 
Các ngươi cám dỗ dễ nào! 


180 




KINH PHÁP CÚ 



( 181 ) 

Người hiền trí chuyên tu thiền 
ưa hương giải thoát, thích miền tịnh yên 
Nghĩ suy giác ngộ vô biên 
Chúng sinh yêu kính, chư thiên nể vì. 


181 



DHAMMAPADA 



( 182 ) 

Khó mà sinh được làm người, 

Rồi ra sống được trọn đời khó hơn, 
Được nghe chánh pháp tuyên dương 
Cũng là điều khó trăm đường mà thôi, 
Duyên may gặp Phật ra đời 
Là điều hy hữu, tuyệt vời biết bao. 


182 



KINH PHÁP CÚ 



( 183 ) 

Chớ làm điều ác bao giờ 
Làm điều lành tốt người chờ, người mong 
Giữ tâm, giữ ý sạch trong 
Là lời Phật dạy ghi lòng chớ quên. 


18 3 



DHAMMAPADA 



( 184 ) 

Phật thường dạy đã lâu rồi 
Niết Bàn là chốn tuyệt vời cao siêu 
Cũng như nhẫn nhục trăm chiều 
Lấy điều khổ hạnh làm điều tối cao, 
Xuất gia chẳng hại ai nào 
Sa Môn tu tập nỡ sao hại người. 


184 



KINH PHÁP CÚ 



( 185 ) 

Chớ nên phỉ báng một ai 
Đừng gây tổn hại cho người xung quanh 
Giữ gìn giới luật nghiêm minh 
Uống ăn chừng mực cho thành thói quen 
Lánh riêng sống chỗ tịnh yên 
Chuyên tu thiền định, hướng miền thanh cao 
Lời chư Phật dạy lành sao! 



DHAMMAPADA 



( 186 )-( 187 ) 

Dù cho mưa xuống bạc vàng 
Cũng đâu thỏa mãn lòng tham con người 
Người hiền trí biết rõ thôi 
Dục tình vui ít để rồi khổ thêm, 


186 



KINH PHÁP CÚ 



Cõi trời cao ngất từng trên 
Dục tình dù có, chớ nên ham cầu, 
Người con Phật hiểu pháp mầu 
Chỉ mong tham ái được mau diệt trừ. 



DHAMMAPADA 



( 188 )-( 192 ) 

Loài người hãi sợ kinh hoàng 
Nên tìm nhiều chỗ vội vàng quy y 
Thánh thần núi nọ, rừng kia 
Hoặc nơi cây cối, tháp bia, miếu đền 


188 



KINH PHÁP CÚ 



Nào đâu nương tựa được yên 
Quy y như vậy não phiền còn vương, 


189 



DHAMMAPADA 



Nếụ quy y Phật, Pháp, Tăng 
Riêng phần trí tuệ vinh thăng nhiệm mầu 


190 



KINH PHÁP CÚ 



Hiểu ra Tứ Đế thâm sâu: 

Biết rằng trần thế khổ đau là gì, 

Hiểu ra nguồn gốc khổ kia, 

Biết đường diệt hết khổ đi là rồi 
Biết Bát Chánh Đạo tuyệt vời 
Tám đường chân chính con người nên theo 


191 





DHAMMAPADA 



Quy y chỗ đó cao siêu 
An toàn, giải thoát trăm điều khổ đau. 


192 




KINH PHÁP CÚ 



_ ( 193 ).. 

Khó mà gặp được thánh nhân 
Là người trí tuệ muôn phần cao siêu 
Người như vậy chẳng có nhiều, 
Chỗ nào kẻ trí sớm chiều sinh ra 
Gia đình hạnh phúc chan hòa. 


193 



DHAMMAPADA 



( 194 ) 

Vui thay đức Phật ra đời! 

Vui thay giáo pháp giảng nơi cõi trần! 
Tăng hòa hợp đẹp muôn phần! 
Đẹp thay giới luật xa gần đồng tu! 


194 




KINH PHÁP CÚ 



( 195 )-( 196 ) 

Cúng dường vị đáng cúng dường 
Phật hay đệ tử thân thương của Ngài 
Là người khắc phục, anh tài 
Vượt qua chướng ngại, thoát ngoài lo âu 


195 






DHAMMAPADA 



Không còn phiền não muộn sầu 
Lửa tham, lửa dục từ lâu tắt rồi 
Cúng dường như thế tuyệt vời 
Gây bao công đức nào ai sánh cùng. 


196 




KINH PHÁP CÚ 



15. PHẨM AN LẠC 

._( 197 ) 

ở ngay giữa đám nhân sinh 
Dù người hờn oán, nếu mình thảnh thơi 
Sống không thù hận cùng người 
Thật là sung sướng, cuộc đời thơm hương. 


197 








DHAMMAPADA 



( 198 ) 

ở ngay giữa đám nhân sinh 
Khi người đau ốm, nếu mình thảnh thơi 
Sống không tật bệnh trong người 
Thật là sung sướng, cuộc đời thơm hương. 


198 








KINH PHÁP CÚ 



( 199 ) 

ở ngay giữa đám nhân sinh 
Mặc người tham ái, nếu mình thảnh thơi 
Sống không dục vọng như người 
Thật là sung sướng, cuộc đời thơm hương. 


199 





DHAMMAPADA 



( 200 ) 

Chúng ta hạnh phúc vô biên 
Khi không chướng ngại, não phiền nổi trôi 
Sống đời hỷ lạc tuyệt vời 
Tựa như những vị cõi trời Quang Âm. 


2 00 




KINH PHÁP CÚ 



( 201 ) 

Khi mà thắng lợi vẻ vang 
Sinh ra thù oán ngập tràn. Nguy thay! 
Khi mà thất bại chua cay 
Sinh ra đau khổ chất đầy tâm can! 
Chi bằng thắng bại chẳng màng 
Cuộc đời tịnh lạc, bình an vô cùng. 


201 



DHAMMAPADA 



( 202 ) 

Lửa nào lại sánh được ngang 
Lửa tham lửa dục cháy tan dữ dằn, 
Ác nào lại sánh cho bằng 
Ác sân ác hận hung hăng oán hờn, 
Khổ nào lại vượt được hơn 
Khổ thân ngũ uẩn hợp tan sớm chiều, 
Vui kia so sánh đủ điều 
Sao bằng vui chốn cao siêu Niết Bàn. 


202 



KINH PHÁP CÚ 



( 203 ) 

Đói là chứng bệnh lớn lao, 

Vô thường ngũ uẩn khổ đau nhất đời, 
Nếu ai hiểu đúng vậy rồi 
Coi như đạt đến cực vui Niết Bàn. 


203 



DHAMMAPADA 



( 204 ) 

Ai không bệnh, lợi nhất đời 
Ai mà biết đủ là người giàu sang 
Ai thành tín là bạn vàng 
Và nơi cực lạc: Niết Bàn là đây. 


2 04 



KINH PHÁP CÚ 



( 205 ) 

Ai từng vui sống một mình 
Ai từng hưởng thú an bình, tịnh yên 
Sẽ không đau khổ não phiền 
Niềm vui chánh pháp hưởng thêm dạt dào. 


205 





DHAMMAPADA 



( 206 ) 

Lành thay gặp được thánh nhân 
Cạnh người ta hưởng thêm phần an vui, 
Muốn cho hạnh phúc lâu dài 
Những người ngu dại ta thời tránh mau. 



KINH PHÁP CÚ 



( 207 ) _ 

Sống chung, thân cận người ngu 
Lúc nào cũng thấy buồn lo phập phồng, 
Khổ thay gần kẻ ngu đần 
Khác nào sống cạnh địch quân hiểm nghèo, 
Sống cùng người trí lành nhiều 
Vui như bên kẻ thân yêu, họ hàng. 


207 



DHAMMAPADA 



( 208 ) 

Đúng như vậy! Thật rõ ràng: 

Nếu gần gũi được những hàng thánh nhân, 
Người hiền trí, người đa văn 
Những người trì giới thành tâm, kiên trì 
Nên theo gót họ mọi bề 
Như trăng theo mãi đường đi sao trời. 



KINH PHÁP CÚ 



16. PHẨM YÊU THÍCH 

( 209 ) 

Siêng làm việc chẳng đáng làm 
Lơ là những việc vô vàn thiết thân 
Quên đi mục đích tối cần 
Chạy theo dục lạc muôn phần lầm sai 
Ai mà như vậy muôn đời 
Tỵ hiềm, ganh ghét những người chuyên tu. 




DHAMMAPADA 



( 210 ) 

Chớ kề cận kẻ yêu thương, 

Chớ gần gũi kẻ mình thường chẳng ưa, 
ở đời khổ mấy cho vừa 
Khi yêu không gặp, khi ưa chẳng kề 
Cũng đau cũng đớn kể chi 
Ghét này phải gặp, oán kia phải kề. 


210 




KINH PHÁP CÚ 



( 211 ) 

Đừng yêu đến độ say mê 
Kẻo khi ly biệt não nề héo hon 
Nếu mà yêu ghét không còn 
Chẳng chi ràng buộc, tâm hồn thảnh thơi. 


211 



DHAMMAPADA 



( 212 ) 

Khởi từ tình ái sinh ra 
Chứa chan hãi sợ, chan hòa lo âu 
Thân yêu, tình ái lìa mau 
Chẳng còn lo sợ, ưu sầu tiêu tan. 


212 



KINH PHÁP CÚ 



( 213 ) 

Khởi từ luyến ái sinh ra 
Chứa chan hãi sợ, chan hòa lo âu 
Mến thương, luyến ái lìa mau 
Chẳng còn lo sợ, ưu sầu tiêu tan. 


213 



DHAMMAPADA 



( 214 ) 

Khởi từ hỷ ái sinh ra 
Sinh lo, sinh sự khó mà tránh đi 
Khi mà hỷ ái xa lìa 
Chẳng còn lo sợ chút gì nữa đâu. 


214 


























KINH PHÁP CÚ 



( 215 ) 

Khởi từ dục ái sinh ra 
Sinh lo, sinh sợ khó mà tránh đi 
Khi mà dục ái xa lìa 
Chẳng còn lo sự chút gì nữa đâu. 


215 




um 


DHAMMAPADA 



f 216 ) 

Khởi từ tham ái sinh ra 
Sinh lo, sinh sự khó mà tránh đi 
Khi mà tham ái xa lìa 
Chẳng còn lo sợ chút gì nữa đâu. 


216 



KINH PHÁP CÚ 



( 217 ) _ 

Người mà giới hạnh chu toàn 
Sáng soi trí tuệ, vững vàng đạo tâm 
Bao điều chân lý thấm nhuần 
Làm tròn bổn phận mười phân vẹn mười 
Là người đáng kính tuyệt vời. 


217 



DHAMMAPADA 



( 218 ) 

Ai mà tâm nguyện dạt dào 
Mong tìm lên chốn tối cao Niết Bàn 
Thú vui ái dục chẳng màng 
Đáng tôn bậc ấy là hàng “thượng lưu”. 


218 




KINH PHÁP CÚ 



( 219 )-( 220 ) 

Hãy nhìn người khách ly hương 
Lâu ngày an ổn từ phương xa về 
Bà con cùng với bạn bè 
Hân hoan chào đón tràn trề niềm vui, 


219 



DHAMMAPADA 



Người làm lành cũng vậy thôi 
Tạo ra nghiệp phước để rồi mất đâu 
Qua đời này đến đời sau 
Bao nhiêu nghiệp phước khác nào người thân 
Đón mừng họ rất ân cần. 


220 



KINH PHÁP CÚ 



17. PHẨM PHẪN NỌ 

( 221 ) 

Lìa mau lòng giận dữ đi 
Chớ hề ngạo mạn, chớ hề kiêu căng 
Hãy mau giải thoát buộc ràng 
Đừng ham danh sắc, đừng màng thân tâm 
Không còn dục vọng xa gần 
Khổ đau sẽ chẳng quẩn chân gây phiền. 


221 



DHAMMAPADA 



( 222 ) 

Khi cơn giận dữ bùng ra 
Ai mà ngăn được mới là người hay 
Giỏi như hãm lại được ngay 
Chiếc xe đang chạy chở đầy, phóng nhanh, 
Nếu không thì bản thân mình 
Cầm cương hờ hững tài tình gì đâu. 


222 




•V 


KINH PHÁP CÚ 



( 223 ) 

Lấy từ bi, lấy ôn hòa 
Thắng cơn nóng giận bùng ra thét gầm 
Lấy hiền lành, lấy thiện tâm 
Thắng lòng hung ác bất nhân khó lường 
Lấy tâm bố thí cúng dường 
Thắng hàng keo kiệt, thắng phường tham lam 
Lấy chân thật để đập tan 
Những trò hư ngụy, dối gian ở đời. 


223 




DHAMMAPADA 



( 224 ) 

Nói lời chân thật luôn luôn, 

Dẹp cơn nóng giận dỗi hờn khó coi, 
Dù ta có ít của thôi 
Cũng chia bố thí cho người đến xin, 
Nhờ ba việc tốt lành trên 
Đưa ta đến cõi chư thiên, cõi trời. 


224 



KINH PHÁP CÚ 



,.x , (225) ^ . 

Bậc hiền lương chẳng hại ai 
Thân tâm lo chế ngự hoài trước sau 
Đến nơi bất tử thật mau 
Niết Bàn chốn ấy hết sầu, hết bi. 


225 




DHAMMAPADA 



( 226 ) 

Những người giác tỉnh thường xuyên 
Dốc lòng tu tập ngày đêm chuyên cần 
Quyết tâm hướng đến Niết Bàn 
Thì bao phiền não tiêu tan chẳng còn. 


226 



KINH PHÁP CÚ 



( 227 ) 

Người con Phật hãy nghe đây 
Chuyện không phải chỉ đời này mà thôi 
Từ đời xưa đã nói rồi: 

“Làm thinh thời sẽ có người chê bai, 
Nói nhiều cũng bị chê hoài, 

Dù cho nói ít cũng người chê thôi”. 

Làm người không bị chê cười 
Thực là chuyện khó ở nơi cõi trần. 


227 



DHAMMAPADA 



( 228 ) 

ở đời toàn bị chê bai 
Hay toàn nghe tiếng người ngoài khen ta 
Từ xưa chẳng thấy xảy ra, 

Tìm trong hiện tại thật là khó sao, 
Tương lai cũng chẳng có nào. 


228 



KINH PHÁP CÚ 



( 229 ) - ( 230 ) 

Hàng ngày tự xét bản thân 
Tránh bao hành động sai lầm xấu xa 
Luôn luôn trí tuệ phô ra 
Nêu gương phẩm hạnh sáng lòa không trung 


229 




DHAMMAPADA 



Tựa vàng ròng, quý vô cùng 
Ai mà còn dám tìm đường chê bai 
Chư thiên cũng tán dương hoài 
Phạm thiên, người trí hết lời ngợi khen. 


230 



KINH PHÁP CÚ 



... ( 231 ) _ 

Giữ gìn kiểm soát Thân người 
Đừng vì nóng giận để rồi làm sai 
Thân đừng làm ác, hại ai 
Làm lành, làm thiện miệt mài tu thân. 





DHAMMAPADA 



^ ( 232 ) 

Giữ gìn kiểm soát Lời người 
Đừng vì nóng giận để rồi nói sai 
Lời đừng nói ác, hại ai 
Nói lành, nói thiện miệt mài tu thân. 


232 




KINH PHÁP CÚ 



( 233 ) 

Giữ gìn kiểm soát Ý người 
Đừng vì nóng giận để rồi nghĩ sai 
Ý đừng nghĩ ác, hại ai 
Nghĩ lành, nghĩ thiện miệt mài tu thân. 


233 





DHAMMAPADA 



( 234 ) 

Những người trí, những kẻ hiền 
Luôn lo kiểm soát, giữ gìn tấm thân 
Lời ăn tiếng nói lo luôn 
Lại lo cho ý, cho tâm của mình 
Chăm lo ba nghiệp nhiệt tình. 


234 



KINH PHÁP CÚ 



18. PHẨM Dơ BẨN 


( 235 ).. 

Ngươi nay giống lá héo khô 
Diêm vương sứ giả đang chờ đợi ngươi 
Đứng trên ngưỡng cửa tử rồi 
Hành trang, lương thực ngươi thời không mang 
Không hề chuẩn bị kỹ càng 
Chuyến đi thăm thẳm vô vàn dài lâu. 


235 




DHAMMAPADA 


• r., 

í> \ ' 



( 236 ) 

Hãy lo tự tạo cho mình 
Một hòn đảo để tu hành bình an 
Tinh cần, trí tuệ, khôn ngoan 
Gột đi dục vọng, phá tan não phiền 
Bước lên cảnh giới chư thiên. 


236 




KINH PHÁP CÚ 



( 237 ) 

Đời ngươi sắp lụn sắp tàn 
Ngươi đang lê bước đến gần diêm vương 
Không nơi ngơi nghỉ dọc đường 
Hành trang, lương thực không mang theo mình 
Không hề chuẩn bị hành trình. 


237 




DHAMMAPADA 



( 238 ) 

Hãy lo tự tạo cho mình 
Một hòn đảo để tu hành bình an 
Tinh cần, trí tuệ, khôn ngoan 
Gột đi dục vọng, phá tan não phiền 
Sẽ không quay trở về miền 
Quẩn quanh sinh lão, triền miên luân hồi. 


238 



KINH PHÁP CÚ 



( 239 ) 

Từng giây, từng phút, từng giờ 
Những người hiền trí âu lo trừ dần 
Bao nhiêu dơ bẩn bản thân 
Như thợ vàng mãi chuyên cần khổ công 
Gột trừ cặn bã cho xong 
Giữ lại toàn chất vàng ròng mà thôi. 


239 




DHAMMAPADA 



( 240 ) 

Sét kia do sắt sinh ra 
Để rồi trở lại ăn qua sắt này 
Khác chi nghiệp ác người gây 
Nghiệp kia trở lại hại ngay người rồi 
Đưa người vào cõi ác thôi. 


240 




KINH PHÁP CÚ 



( 241 ) 

Không chuyên tụng niệm, uổng kinh 
Không siêng chăm sóc, hại nhanh cửa nhà 
Biếng lười, thân sắc xấu xa; 

Buông lung, tâm lạc nẻo tà nhớp nhơ 
Vì canh phòng quá ơ hờ. 


241 








DHAMMAPADA 



( 242 ) 

Hư thân, mất nết, hạnh tà 
vết nhơ đối với đàn bà tính hoang, 
Lòng người keo kiệt, tham lam 
vết nhơ của kẻ không ham cúng dường, 
Nhưng riêng tội ác, bất lương 
Luôn là một vết nhơ trong cõi này 
Và luôn trong cõi tới đây. 


242 




KINH PHÁP CÚ 



( 243 ) 

Điều dơ bẩn, việc xấu xa 
Đứng đầu tất cả chính là vô minh 
Tỳ Kheo nên diệt tận tình 
Diệt trừ cho hết vô minh, ngu đần 
Thành người thanh tịnh thân tâm. 


243 







DHAMMAPADA 



( 244 ) 

Sống không xấu hổ bao giờ 
Lại thêm lỗ mãng giống như quạ diều 
Chê bai, khoác lác đủ điều 
Khoa trương, ngạo mạn, tự kiêu tháng ngày 
Sống như vậy thật dễ thay! 


244 









KINH PHÁP CÚ 



^( 245 ) 

Sống mà hổ thẹn răn mình 
Thường cầu thanh tịnh, dục tình chẳng ham 
Tính tình khiêm tốn vô vàn 
Nghĩ suy sáng suốt, tinh thần sạch trong 
Sống như vậy mới khó khăn! 


245 





DHAMMAPADA 



( 246 ) - ( 247 ) 

Ai mà có thói sát sinh 
Nói năng gian dối, tính tình tà dâm 
Say sưa, trộm cắp, hư thân 


246 




KINH PHÁP CÚ 



Sống đời như thế trầm luân vô vàn 
Coi như ngay cõi nhân gian 
Tự đào bỏ mất thiện căn của mình. 


247 



DHAMMAPADA 



( 248 ) 

Các ngươi nên biết rõ rằng 
Dễ gì chế ngự việc làm ác đâu 
Tham lam, tội lỗi hố sâu 
Kéo ta xuống chốn khổ đau đời đời. 


248 



KINH PHÁP CÚ 



( 249 ) 

Do lòng tin, bởi niềm vui 
Người người bố thí, nơi nơi cúng dường 
Kẻ mà tâm xấu buông lung 
Thấy ai được hưởng, trong lòng ghét ganh 
Ngày đêm sẽ mãi quẩn quanh 
Không hề an tịnh tâm mình được lâu. 


249 





DHAMMAPADA 



( 250 )^ 

Chỉ riêng người hiểu pháp mầu 
Nên lòng ganh ghét trước sau diệt trừ 
Ngày đêm hương đạo thơm đưa 
Cõi lòng an tịnh, tâm tư thanh nhàn. 


250 




KINH PHÁP CÚ 



( 25 ^.. 

Lửa nào có thể sánh ngang 
Lửa tham dục nọ dữ dằn vô biên, 
Không còn cố chấp nào bền 
Bằng tâm sân hận nổi lên cấp kỳ, 
Lưới nào trói buộc dầm dề 
So ra với lưới ngu si buộc ràng, 
Sông nào chìm đắm cho bằng 
Dòng sông ái dục cuốn phăng bao người. 


251 



DHAMMAPADA 



( 252 )^ 

Lỗi người dễ thấy biết bao 
Lỗi ta khó thấy ai nào muốn khui, 

Lỗi người cứ cố phanh phui 
Như tìm trấu lẫn trong nồi gạo kia 
Lỗi ta lại giấu giếm đi 
Tựa người săn bắn muốn che dấu mình 
Hay như con bạc cố tình 
Cờ gian bạc lận lưu manh giấu bài. 


252 




KINH PHÁP CÚ 



J253) 

Nếu ta thấy được lỗi người 
Tâm ta nóng giận tức thời dễ sinh 
Tăng thêm phiền não thật nhanh, 

Xa lìa an tịnh, quẩn quanh muộn sầu, 
Lỗi người chẳng để tâm lâu 
Còn chi sầu muộn, còn đâu não phiền. 


253 








DHAMMAPADA 



(254) 

Hư không đâu dấu vết chi, 

Bên ngoài chánh pháp dễ gì tìm ra 
Bóng Sa Môn tỏa hương xa, 
Riêng điều hư vọng tâm tà ngu si 
Chúng sinh thích thú say mê, 
Như Lai hư vọng đã lìa từ lâu 
Bao nhiêu chướng ngại còn đâu. 


254 








KINH PHÁP CÚ 



(255) 

Hư không đâu dấu vết chi, 

Bên ngoài chánh pháp dễ gì tìm ra 
Bóng Sa Môn tỏa hương xa, 

Còn như năm uẩn thường là chóng tan 
Vì rằng vật chất dễ tàn, 

Riêng chư Phật với thời gian trường tồn 
Không hề dao động chập chờn. 


255 



DHAMMAPADA 



19. PHẨM TRỌNG PHÁP 

.(256) ^ 

Người mà phân xử vội vàng 
Tỏ ra khinh suất. Công bằng còn đâu! 
Chánh, tà phân biệt trước sau 
Mới là kẻ trí, đạo mầu luôn theo. 


256 




KINH PHÁP CÚ 



,x,Í257) 

Không hề khinh suất sai lầm 
Đúng theo luật pháp, luôn luôn công bình 
Hộ trì chánh pháp nhiệt tình 
Mới là lãnh đạo tinh anh hàng đầu 
Nương theo luật pháp dài lâu. 


257 



DHAMMAPADA 



(258). 

Nào đâu cứ phải nhiều lời 
Mới là kẻ trí, chuyện đời tinh thông 
Ai mà an tịnh thân tâm 
Oán thù, hãi sợ trăm phần dẹp nhanh 
Mới là người trí xứng danh. 


258 





KINH PHÁP CÚ 



(259).^ 

Nào đâu cứ phải nói nhiều 
Là người chánh pháp chuyên theo hộ trì, 

Ai tuy ít học, ít nghe 

Nhưng mang chánh pháp quyết đi thực hành 
Chẳng buông lung, rất tâm thành 
Hộ trì như vậy xứng danh hàng đầu. 


259 



DHAMMAPADA 



( 260 ) 

Chỉ vì mái tóc bạc đầu 
Mà xưng trưởng lão (*) có đâu hợp tình, 
Vì cao tuổi tự xưng mình 
Là bậc trưởng lão cũng thành khó nghe 
Danh suông, rỗng tuếch còn chi. 


(*) Trưởng lão: tiếng tôn xưng người đã giữ giới Tỳ Kheo mười năm trở 
lên. 


260 






KINH PHÁP CÚ 



( 261 )_ 

Ai mà chân lý đã thông 
Giữ theo chánh hạnh luôn luôn tâm thành 
Không hề sát hại sinh linh 
Tự mình chế phục chính mình trước sau 
Hạng người trí tuệ dạt dào 
Nhiễm ô thanh lọc từ lâu hết rồi 
Xứng danh trưởng lão ở đời. 


261 







DHAMMAPADA 



( 262 ) 

Người hay ganh tị, dối gian 
Lại thêm ích kỷ, kiêu căng ở đời 
Dù cho ăn nói có tài 
Dù cho tướng mạo bề ngoài bảnh bao 
Chắc đâu được liệt ngay vào 
Thành người lương thiện dễ nào hơn ai! 


262 




KINH PHÁP CÚ 



(263) 

Chỉ riêng người trí người hiền 
Diệt lòng sân hận não phiền cho mau 
Đoạn trừ tận gốc từ lâu 
Là người lương thiện ai nào sánh ngang. 


263 



DHAMMAPADA 



.(264) 

Người mà nói dối, nói sai 
Lại thêm phá giới, sống đời buông lung 
Dù đầu cạo tóc hết luôn 
Cũng chưa xứng gọi Sa Môn tu hành 
Huống còn tham dục đầy mình 
Làm sao lại xứng trở thành Sa Môn. 


264 



KINH PHÁP CÚ 



_(265) 

Bao nhiêu điều ác ở đời 
Dù cho lớn, nhỏ ai người dứt luôn 
Chính nhờ điều ác không còn 
Xứng danh được gọi Sa Môn tu hành. 


265 



DHAMMAPADA 



( 266 ) 

Chỉ đi khất thực từng nhà 
Làm sao đủ gọi được là Tỳ Kheo, 
Người tu chân chánh phải theo 
Bao nhiêu giới luật là điều tối cao 
Gọi Tỳ Kheo xứng làm sao, 

Chỉ riêng khất thực lẽ nào xứng danh. 


266 




KINH PHÁP CÚ 



(267) 

Bao nhiêu thiện, ác vượt xong 
Tu hành thanh tịnh, tác phong cao vời 
Sống đầy hiểu biết ở đời 
Xứng danh được gọi là người Tỳ Kheo. 


267 



DHAMMAPADA 



( 268 ) 

Kẻ ngu đần dù lặng yên 
Đâu thành một vị thánh hiền ẩn danh, 
Nhưng người trí tuệ tinh anh 
Cầm cân nảy mực phân ranh tỏ tường 
Chọn lành, bỏ dữ chẳng màng 
Mới là ẩn sĩ thuộc hàng xứng danh. 


268 



KINH PHÁP CÚ 



(269) 

Chọn lành, bỏ dữ cho nhanh 
Nội giới, ngoại giới biết rành cả hai 
Thế gian hai chốn trong ngoài 
Suốt thông ngũ uẩn đôi nơi ngọn ngành 
Của người lẫn của chính mình 
Mới là ẩn sĩ, xứng danh thánh hiền. 


269 



DHAMMAPADA 



.. (270) 

Sinh linh sát hại triền miên 
Thánh hiền đâu xứng là tên của mình, 
Không còn sát hại sinh linh 
Thánh hiền mới thật xứng danh vô cùng. 


270 



V JJ 


KINH PHÁP CÚ 



( 271 )- ( 272 ) 

Không vì giới luật luôn theo 
Không vì học rộng, nghe nhiều giỏi thêm 
Không vì chứng ngộ tu thiền 
Hay là cô độc sống riêng một mình 


271 















DHAMMAPADA 



Mà cho là đã đạt thành 
“Niềm vui giải thoát, hương lành xuất gia 
Phàm phu không thể sánh qua!” 

Tỳ Kheo chớ có tỏ ra bằng lòng 
Khi mà trừ diệt chưa xong 
Mê lầm, phiền não còn trong tâm mình. 


272 



KINH PHÁP CÚ 



20. PHẨM CON ĐƯỜNG 


( 273 ) 

Con đường cao thượng hàng đầu 
Là “Bát Chánh Đạo” nhiệm mầu biết bao, 
Bốn điều chân lý tối cao 
Là “Tứ Diệu Đế” dễ nào sánh ngang, 
Không còn luyến ái vấn vương 
Là điều cao thượng thơm hương Niết Bàn, 
Trong loài động vật hai chân 
Thì Đấng Toàn Giác vô ngần tối cao. 


273 



DHAMMAPADA 



( 274 ) 

Con đường duy nhất dẫn vào 
Đâu còn tìm được đường nào khác hơn 
Khiến cho thanh tịnh nhãn quan, 

Các ngươi theo đúng lối vàng nói trên 
Ma vương mê loạn ngay liền 
Chẳng còn dục vọng gây phiền cho ngươi. 


274 





KINH PHÁP CÚ 



( 275 ) 

Thuận tu theo chánh đạo rồi 
Bao nhiêu khổ não tức thời tiêu tan, 
Sau khi chứng ngộ đạo vàng 
Biết phương cách diệt vô vàn chông gai 
Diệt bao chướng ngại hại người 
Ta nay truyền dạy các ngươi con đường. 


275 




DHAMMAPADA 



Các ngươi phải tự gắng công 
Ta là thầy dạy chỉ đường mà thôi 
Con đường giác ngộ tuyệt vời, 

Tự ngươi thiền định theo nơi đúng đường 
Thoát ra khỏi lưới Ma vương. 


276 



KINH PHÁP CÚ 



Ị277) 

Mọi sinh vật vốn “vô thường” 

Trí người nếu hiểu tận tường như trên 
Thoát ly ngay mọi não phiền 
Theo đường thanh tịnh vào miền sạch trong. 


277 






DHAMMAPADA 



( 278 ) 

Mọi sinh vật vốn “khổ đau” 

Trí người sáng suốt hiểu mau điều này 
Não phiền sẽ thoát ly ngay 
Theo đường thanh tịnh tràn đầy sạch trong. 


278 



KINH PHÁP CÚ 



.( 279 )_ 

Mọi sinh vật có thật đâu 
Thảy đều “vô ngặ”, “ta” nào là “ta” 
Trí người nếu hiểu rõ ra 
Thoát ly phiền não cho xa tức thời, 
Theo đường thanh tịnh tuyệt vời. 


279 



DHAMMAPADA 



( 280 ) 

Lúc cần nỗ lực lại lười 
Dù đang cường tráng, dù thời thiếu niên, 
Tinh thần suy nhược triền miên 
Còn đâu trí tuệ mà tìm được ra 
Con đường ngộ đạo thơm hoa. 


280 




KINH PHÁP CÚ 



( 281 ) 

Lời nên thận trọng mọi bề, 

Ý luôn kiềm chế chớ hề buông lung, 
Thân đừng làm ác, bất lương 
Cố mà thanh lọc ba đường kể trên 
Sẽ mau chứng đạo thánh hiền. 


281 



DHAMMAPADA 



( 282 ) 

Tu thiền trí tuệ phát sinh, 

Bỏ thiền trí tuệ rời mình trôi ngay 
Ai mà thông suốt điều này 
Biết so lợi hại, dở hay đôi đường 
Tự mình nỗ lực tăng cường 
Thêm phần trí tuệ ngát hương thơm lành. 


282 




KINH PHÁP CÚ 



( 283 ) 

Đốn rừng nhưng chớ chặt cây, 
Đốn rừng tham ái với đầy sân si 
Chính do rừng dục vọng kia 
Mà bao sợ hãi dễ bề sinh ra 
Rừng to, rừng nhỏ quanh ta 
Cả hai rừng đó mau mà đốn đi, 
Các Tỳ Kheo hãy thoát ly 
Thoát rừng dục vọng muôn bề tối tăm. 


283 



DHAMMAPADA 



( 284 ) 

Dây tình nam nữ, gái trai 
Nếu mà chưa dứt, còn hoài vương mang 
Thì tâm, ý vẫn buộc ràng 
Như bê bú mẹ luôn ham, chẳng rời. 


284 




KINH PHÁP CÚ 



, ( 285 ) 

Dây tình ái hãy dứt liền 
Như tay ngắt bỏ cành sen thu tàn 
Siêng tu an tịnh đạo vàng 
Là đường Phật dạy tìm sang Niết Bàn. 


285 







í-i ►r 


DHAMMAPADA 



( 286 ) 

“Nơi đây ta ở mùa mưa, 

Đông về, hạ tới cũng ưa chốn này” 
Người ngu nghĩ dại khờ thay 
Nào hay nguy hiểm cạnh ngay tử thần 
Luôn luôn cái chết rất gần. 


286 




KINH PHÁP CÚ 



.J287)_. 

Người mà tâm mãi hằng ngày 
Cháu con, gia sản đắm say chẳng ngừng 
Khó mà thoát khỏi tử thần 
Giống như thảm họa xórn làng ngủ say 
Bị cơn nước lũ cuốn ngay. 


287 





DHAMMAPADA 



(288) - (289) 

Tử thần khi đến kêu mình 
Bà con thân thuộc cũng đành bó tay 
Cha con tình có tràn đầy 
Dễ gì giúp được nhau ngay lúc này. 


288 




KINH PHÁP CÚ 



Khi ta hiểu lẽ trên đây 
Người nào giới hạnh hàng ngày luôn theo 
Lại thêm trí tuệ cao siêu 
Sẽ mau mở lối đi nhiều hương hoa 
Niết Bàn chốn đó tìm qua. 


289 



DHAMMAPADA 



21. PHẨM TẠP LỤC 

(290) 

Nếu niềm vui nhỏ buông đi 
Đón về hạnh phúc trăm bề lớn hơn, 
Người khôn vui nhỏ chẳng vương 
Đón niềm vui lớn ngát hương tâm hồn. 


290 




KINH PHÁP CÚ 



(291)^ 

Gieo đau gieo khổ cho người 
Để mong cầu được niềm vui cho mình 
Sẽ gây oán hận thật tình 
Không sao thoát khỏi quẩn quanh hận thù. 


291 




DHAMMAPADA 



(292) 

Việc nên làm lại không làm 
Đi làm những việc không cần thiết chi 
Những người phóng túng kiêu kỳ 
Não phiền, tội lỗi ắt thì gia tăng. 


292 




KINH PHÁP CÚ 



(293) _ 

Những người cần mẫn siêng năng 
Thường lo quán sát kỹ càng bản thân 
Không làm những việc chẳng cần, 
Việc cần cố gắng chu toàn cho xong 
Suy tư, sáng suốt, tinh khôn 
Não phiền, tội lỗi không còn vương mang. 


293 



DHAMMAPADA 



(294) 


Trừ mẹ ái dục cho mau, (*) 

Trừ cha kiêu ngạo, tự hào, khoe khoang, (**) 
Trừ hai Vua nọ kiêu căng 
Tham vọng, hiếu chiến, ý càng lầm sai 
Chẳng tin nhân quả, luân hồi 
Khó mà giải thoát, muôn đời hại dân, 

Trừ thêm vương quốc kia luôn 
Hạ mười hai xứ: sáu trần, sáu căn 
Tự mình làm chủ giác quan 
Tạo ra an lạc thân tâm bội phần, 

Trừ luôn cả vị đại thần 
Bo bo gìn giữ kho tàng quốc vương 
Khác gì một kẻ lầm đường 
Ham mùi luyến ái, vấn vương cuộc đời 
Trừ xong mọi việc trên rồi 
Vị A La Hán thảnh thơi cõi lòng 
Ra đi, sầu muộn chẳng còn. 


(*) (**) Đây là lời ẩn dụ. Trừ mẹ ái dục, trừ cha ngã mạn không phải là trừ 
Cha Mẹ thật của mình. Ỷ nói đã diệt trừ xong các nguyên nhân khiến con 
người phải tái sình trong cõi đời này. Diệt trừ xong ái dục và ngã mạn để 

thoát khỏi vòng luân hồi. 


294 





KINH PHÁP CÚ 


(295) 

Trừ mẹ ái dục cho mau, (*) 

Trừ cha kiêu ngạo, tự hào luôn luôn, (**) 
Trừ hai Vua Bà La Môn 
Luôn mang tư tưởng sai lầm mãi thôi 
Chẳng tin nhân quả luân hồi 
Khó mà giải thoát, muôn đời ngu si 
Trừ con đường nọ hiểm nguy 
Giăng năm chướng ngại ngăn che mắt trần 
Giống năm vị tướng dữ dằn 
Hoài nghi là tướng đứng hàng thứ năm, 
Trừ xong mọi việc khó khăn 
Vị A La Hán thênh thang cõi lòng 
Ra đi, sầu muộn chẳng còn. 


(*) (**) Đây là lời ẩn dụ. Trừ mẹ ái dục, trừ cha ngã mạn không phải là trừ 
Cha Mẹ thật của mình. Ỷ nói đã diệt trừ xong các nguyên nhân khiến con 
người phải tái sình trong cõi đời này. Diệt trừ xong ái dục và ngã mạn để 

thoát khỏi vòng luân hồi. 


295 




DHAMMAPADA 



( 296 ) 

Những người đệ tử Phật Đà 
Đêm ngày tỉnh giác để mà nghĩ suy 
Nghĩ về Đức Phật từ bi 
Một lòng tưởng niệm sớm khuya chuyên cần. 


296 





KINH PHÁP CÚ 



( 297 ) 

Những người đệ tử Phật Đà 
Đêm ngày tỉnh giác để mà nghĩ suy 
Nghĩ về Chánh Pháp từ bi 
Một lòng tưởng niệm sớm khuya chuyên cần. 


297 




DHAMMAPADA 



( 298 ) 

Những người đệ tử Phật Đà 
Đêm ngày tỉnh giác để mà nghĩ suy 
Nghĩ về Giáo Hội từ bi 
Chư Tăng hòa hợp sớm khuya tu hành. 


298 



KINH PHÁP CÚ 



( 299 ) 

Những người đệ tử Phật Đà 
Đêm ngày tỉnh giác để mà nghĩ suy 
Sắc thân bất tịnh kể chi 
Nên tìm hiểu rõ mọi bề cho mau. 


299 



DHAMMAPADA 



( 300 ) 

Những người đệ tử Phật Đà 
Đêm ngày tỉnh giác để mà nghĩ suy 
về niềm vui lớn kể chi: 

Chớ gây tổn hại chút gì cho ai 




KINH PHÁP CÚ 



( 301 ) 

Những người đệ tử Phật Đà 
Đêm ngày tỉnh giác để mà nghĩ suy 
về niềm vui lớn kể chi: 

Lo tu thiền định sớm khuya chuyên cần. 



DHAMMAPADA 



( 302 ) 

Khó thay diệt ái dục rồi 
Để mà vui sống cuộc đời xuất gia, 
Khó thay cuộc sống tại nhà 
Trần gian sinh hoạt thật là thương đau, 
Khổ thay phải sống gần nhau 
Khi không ý hợp tâm đầu êm xuôi, 
Khổ thay cứ mãi nổi trôi 
Trong vòng sinh tử luân hồi quẩn quanh, 
Vậy lo vượt thoát cho nhanh 
Khổ đau nơi ấy, tử sinh chốn này. 


3 02 




KINH PHÁP CÚ 



( 303 ) 

Tâm ai tràn ngập niềm tin 
Lại thêm giới hạnh giữ gìn thanh cao 
Có thêm tài đức dồi dào 
Đi đâu cũng được đón chào tôn vinh. 


3 03 



DHAMMAPADA 



( 304 ) 

Người lành dầu ở chốn xa 
vẫn luôn tỏ rạng như là núi cao, 
Còn như người ác lạ sao 
Dù cho kề cận ai nào thấy đâu 
Như tên bắn giữa đêm thâu. 


3 04 



KINH PHÁP CÚ 



( 305 ) 

Một mình đi đứng nằm ngồi 
Chẳng hề buồn chán sống nơi âm thầm 
Tự mình điều phục thân tâm 
Dù trong rừng vắng muôn phần sống vui. 




DHAMMAPADA 



22. PHẨM ĐỊA NGỤC 

( 306 ) 

Nói lời xảo trá dối gian, 

Làm rồi lại chối không làm, không hay 
Ai mà tạo những nghiệp này 
Chết vào địa ngục đọa đày tránh đâu 
Làm người ty tiện dài lâu. 



KINH PHÁP CÚ 



(3071 

Dù cho mặc lắm cà sa 
Nhưng mà hạnh ác, gian tà chẳng ngăn 
Sau vì nghiệp ác mình làm 
Chết vào địa ngục gian nan đọa đày. 



DHAMMAPADA 



( 308 )^ 

Hay phá giới, chẳng tu hành 
Thà nuốt sắt đỏ vào mình nóng ran 
Như cho lửa cháy đốt thân 
Còn hơn thọ lãnh nhân dân cúng dường. 


3 08 







KINH PHÁP CÚ 



( 309 ) 

Buông lung theo vợ, chồng người 
Mắc vào bốn nạn khiến đời bất an: 

Bản thân tội lỗi vương mang, 
Ngủ đêm trằn trọc, tâm can rối bời 
Bà con khinh bỉ chê cười 
Chết vào địa ngục là nơi đọa đày. 




DHAMMAPADA 



_( 310 ) 

Mang về vô phước cho mình, 

Đọa làm ác thú. Cuộc tình vui chi 
Vì đang lo sợ mọi bề, 

Thêm Vua phạt tội nặng nề bản thân, 
Cho nên phải giữ thân tâm 
Vợ, chồng người chớ tà dâm hoang đàng. 


3 10 



KINH PHÁP CÚ 



j3Ị1) 

Cỏ kia sắc tựa lưỡi dao 
Những người vụng dại nắm vào đứt tay, 
Sa Môn tà hạnh còn đầy 
Tất nhiên địa ngục đọa ngay tức thì. 


311 




DHAMMAPADA 



(3Ị2) 

Ai mà phóng đãng buông lung 
Không theo giới cấm, vô cùng nhiễm ô 
Sống đời đạo hạnh đáng ngờ 
Không sao chứng quả, khó mà thành công. 


312 













KINH PHÁP CÚ 



(313) 

Việc cần làm, phải nên làm 
Làm cho hết sức, tận tâm, nhiệt tình, 
Xuất gia mà chẳng giữ mình 
Hành vi phóng đãng, tu hành buông lơi 
Chỉ gieo cát bụi cho đời. 


313 




DHAMMAPADA 



( 314 )^ 

Đừng làm ác, chẳng lợi gì! 

Gieo đi độc ác, gặt về khổ đau 
Làm lành, làm tốt cho mau 
Không hề hối tiếc, trước sau đẹp lòng. 


3 14 





KINH PHÁP CÚ 



( 315 ) _ 

Tựa như thành ở biên cương 
Trong ngoài phòng thủ kỹ càng nghiêm minh 
Ta nên phòng hộ thân mình 
Chớ nên chểnh mảng mặc tình buông lung, 
Buông lung nguy hiểm vô cùng 
Đọa đày địa ngục trong chừng phút giây. 


315 



DHAMMAPADA 



( 316 ) 

Việc không đáng hổ thẹn gì 
Mà ta hổ thẹn, lạ kỳ làm sao? 

Việc kia đáng thẹn biết bao 
Mà ta chẳng thẹn chút nào cho cam 
Cứ ôm nhận định sai lầm 
Đọa đày địa ngục trăm phần tránh đâu! 


316 



KINH PHÁP CÚ 



( 317 ) 

Việc không đáng sợ hãi gì 
Mà ta sợ hãi, lạ kỳ làm sao? 

Việc kia đáng sự biết bao 
Mà ta chẳng sự chút nào cho cam 
Cứ ôm nhận định sai lầm 
Đọa đày địa ngục trăm phần tránh đâu! 



DHAMMAPADA 



, _ ( 318 ) . 

Việc không lầm lỗi chút gì 
Mà ta tưởng lỗi, lạ kỳ làm sao? 
Việc kia lầm lỗi biết bao 
Mà không thấy được chút nào cho cam 
Cứ ôm nhận định sai lầm 
Đọa đày địa ngục trăm phần tránh đâu! 


3 18 



KINH PHÁP CÚ 



.^( 319 ) 

Khi làm lỗi, nhận lỗi mình 
Khi không làm lỗi biết rành rằng không 
Nghĩ suy sáng suốt luôn luôn 
Đúng sai, phải trái nhận chân đôi đường 
Cảnh nhàn chờ đón thơm hương. 




DHAMMAPADA 



23. PHẨM VOI 

( 320 ) 

Như voi ra trước trận tiền 
Luôn luôn hứng chịu cung tên bắn mình 
Như Lai nhẫn nhục tu hành 
Chịu điều phỉ báng cũng đành lòng thôi, 
Sống vô tư cách lắm người 
Xa điều giới luật, ghét nơi cửa Thiền. 


320 





KINH PHÁP CÚ 



.( 321 )^. 

Luyện voi dự hội, tài thay 
Luyện voi vua cưỡi cũng hay vô cùng, 
Nhưng mà nếu luyện được lòng 
Luôn luôn nhẫn nhục, chẳng còn nổi sân 
Khi nghe phỉ báng bản thân 
Mới là điêu luyện, muôn phần tài hơn. 


321 







DHAMMAPADA 



( 322 ) 

Con la được huấn luyện qua 
Trở nên thuần tánh, tỏ ra tốt lành, 
Ngựa nòi sinh chốn sông xanh 
Sau khi huấn luyện, trở thành ngựa hay, 
Voi ngà to lớn quý thay 
Sau khi huấn luyện voi này tuyệt luân, 
Con người nếu chính bản thân 
Tự mình thuần hóa được luôn chính mình 
Mới là người thật tài tình! 


322 



KINH PHÁP CÚ 



( 323 ) 

Nào đâu nhờ những xe này 
Mà ngươi lại đến được ngay Niết Bàn 
Chỉ người tu luyện đàng hoàng 
Tự mình điều phục bản thân tốt lành 
Niết Bàn mới đến được nhanh. 


323 





DHAMMAPADA 



( 324 ) 

Voi kia khó trị vô vàn 
Đến kỳ phát dục lại càng hung hăng 
Khi chân bị trói, bị ràng 
Ngày không ăn uống, đêm hằng nhớ thương 
Nhớ đàn, nhớ mẹ, nhớ rừng. 


324 




KINH PHÁP CÚ 



( 325 ) 

Người phàm, ngu muội, tham ăn 
Lại thêm ưa ngủ, nằm lăn lóc hoài 
Như heo ăn bụng no rồi 
Tái sinh chịu mãi, luân hồi tránh đâu. 


325 



DHAMMAPADA 



( 326 ) 

Như Lai thuở trước buông lung 
Bao nhiêu tham dục cứ thường chạy theo, 
Tâm ta nay đã xoay chiều 
Nhờ vào chánh niệm ta điều phục tâm 
Như voi hung dữ vô ngần 
Nhờ tay quản tượng sẽ thuần tính ngay. 


326 




KINH PHÁP CÚ 



( 327 )_ 

Canh phòng tâm thật kỹ càng 
Tươi vui, sáng suốt, siêng năng, nhiệt tình 
Mình lo tự cứu lấy mình 
Khỏi đường tà ác chúng sinh đọa đày 
Như voi kia bị sa lầy 
Rút chân gắng sức vượt ngay đầm bùn. 


327 



DHAMMAPADA 



( 328 ) 

Nếu mà gặp bạn đồng hành 
Hiền lương, trí tuệ cùng mình đi xa 
Hãy vui sánh bước hoan ca 
Bên người khôn khéo vượt qua hiểm nghèo. 


328 



KINH PHÁP CÚ 



( 329 ) 

Nếu không gặp bạn đồng hành 
Hiền lương, trí tuệ cùng mình đi xa 
Ta nên sống một mình ta 
Như vua lánh khỏi nước nhà bại vong, 
Như voi kia sống thong dong 
Một mình thanh thản ở trong rừng già. 


329 





DHAMMAPADA 



( 330 ) 

Thà ta cứ ở một mình 
Còn hơn có bạn đồng hành ngu si, 
Mình ta rong ruổi bước đi 
Tránh làm điều ác có chi phiền lòng, 
Như voi kia sống thong dong 
Một mình thanh thản ở trong rừng già. 


330 






KINH PHÁP CÚ 



( 331 ) 

Vui thay có bạn khi cần! 

Vui thay thấy đủ trong tầm đôi tay 
Với gì mình có hiện nay! 

Vui thay khi chết thân này tạo ra 
Nghiệp lành nở đẹp như hoa! 

Vui thay thống khổ lìa xa chẳng còn! 




DHAMMAPADA 



( 332 ) 

ở đời còn có nhân duyên 
Kính yêu, phụng dưỡng mẹ hiền là vui, 
Công cha như núi cao vời 
Kính yêu phụng dưỡng được người là vui, 
Cũng vui thay nếu ở đời 
Có lòng tôn kính tìm nơi cúng dường 
Sa Môn cùng với thánh nhân. 


332 





KINH PHÁP CÚ 



( 333 ) 

Vui thay từ trẻ đến già 
Luôn luôn giữ giới thiết tha chẳng rời, 
Vui thay khi sống làm người 
Niềm tin chân chánh muôn đời chẳng thay! 
Vui thay trí tuệ tràn đầy! 

Vui thay điều ác hàng ngày tránh xa! 


333 





DHAMMAPADA 



24. PHẨM ÁI DỤC 

( 334 ) 

Sống đời say đắm buông lung 
Thì lòng ái dục vô cùng tăng nhanh 
Giống như giữa chốn rừng xanh 
Dây leo, cỏ dại mặc tình tràn lan, 
Đời người tiếp nối miên man 
Khác gì khỉ, vượn đang tham quả rừng 
Chuyền cây liên tục chẳng ngừng. 


334 





KINH PHÁP CÚ 



( 335 ) 

Nếu mà ở cõi trần gian 
Bị điều ái dục buộc ràng vây quanh 
Thời bao sầu khổ tăng nhanh 
Như là cỏ dại thỏa tình hứng mưa. 


335 




DHAMMAPADA 



( 336 ) 

Đời này nếu bản thân ta 
Khi điều ái dục vượt qua chẳng màng 
Thời bao sầu khổ lìa tan 
Như mưa trơn tuột khỏi hàng lá sen. 


336 




KINH PHÁP CÚ 



Điều Như Lai dạy các ngươi: 
“Lành thay cho kẻ họp nơi chốn này 
Nhổ cho sạch gốc rễ ngay 
Diệt trừ ái dục thẳng tay từ nguồn 
Như là nhổ rễ cỏ hoang 
Chớ nên để lũ Ma quân dục tình 
Quẩn quanh phá hoại tâm mình 
Như cơn nước lũ tung hoành bụi lau.” 


337 









DHAMMAPADA 



( 338 ) 

Đốn cây mà chẳng chịu đào 
Hết luôn gốc rễ bám vào đất sâu 
Thì cây lại mọc ra mau, 

Đoạn trừ ái dục khác nào đốn cây 
Đoạn cho căn gốc sạch ngay 
Nếu không khổ não mãi quay trở về. 


338 



KINH PHÁP CÚ 



( 339 ) 

Người ham ái dục luôn luôn 
Theo ba mươi sáu dòng tuôn bạo tàn 
Cuốn vào cảnh dục dễ dàng. 
Những người ái dục dâng tràn trong tâm 
Bị dòng ái dục cuốn phăng. 


339 






DHAMMAPADA 



( 340 ) 

Dòng sông ái dục dâng tràn 
Như dây leo dại mọc lan khắp miền, 
Thấy dây leo mới nhô lên 
Dùng gươm trí tuệ diệt liền cho mau 
Diệt trừ tận gốc thật sâu. 


340 






KINH PHÁP CÚ 



_( 341 ). 

Người đời ái dục thích ham 
Nên ưa rong ruổi theo làn sóng xô 
Ngụp chìm biển dục vô bờ 
Tuy cầu hạnh phúc khó mà thành công 
vẫn còn trong chốn trầm luân 
Quẩn quanh sinh tử vẫy vùng thoát đâu. 


341 





DHAMMAPADA 



( 342 ) 

Người mà ái dục bao trùm 
Kinh hoàng như thỏ vẫy vùng lưới kia 
Sa vào bẫy, sự kể chi, 

Não phiền, ái dục chẳng lìa cho mau 
Khổ đau càng chịu dài lâu. 


342 



KINH PHÁP CÚ 



( 343 ) 

Người mà ái dục bao trùm 
Kinh hoàng như thỏ vẫy vùng lưới kia 
Sa vào bẫy, sự kể chi, 

Tỳ Kheo ái dục gắng lìa cho mau 
Niết Bàn giải thoát xa đâu. 


343 



DHAMMAPADA 



( 344 ) 

Người lìa ái dục, xuất gia 
Sống vui ở chốn rừng già, núi sâu 
Để rồi một sớm quay đầu 
Xuôi dòng ái dục thương đau về nhà, 
Kẻ hoàn tục đáng xót xa 
Cởi ra rồi lại tự ta trói vào. 


344 






KINH PHÁP CÚ 



.( 345 ) 

Với người trí tuệ mở mang 
Dù cho trói buộc bằng phương tiện gì: 

Dây gai, cây, sắt sá chi 
Nào đâu vững chắc, chẳng hề bền lâu! 

Riêng lòng luyến ái khát khao 
Vợ con, châu báu quyện vào chẳng xa, 
Trói này sao gỡ cho ra! 


345 









DHAMMAPADA 



( 346 ) 

Những người có trí nói rằng: 

“Dây này trói buộc ngày càng chắc thêm!” 
Dây tuy mềm mại, êm đềm 
Nhưng mà sao dễ nhận chìm người ta 
Khó mà tháo gỡ cho ra 
Thế nên người trí lìa xa dục tình 
Cắt dây luyến ái cho nhanh 
Tự mình giải thoát, tu hành bản thân. 


346 



KINH PHÁP CÚ 



( 347 ) 

Những người ái dục đắm chìm 
Xuôi dòng ái dục vào miền khổ đau 
Lọt vòng dây trói trước sau 
Tựa như con nhện mắc vào lưới giăng. 

Ai mà dứt mọi buộc ràng 
Không còn ái dục, chẳng vương não phiền. 


347 



DHAMMAPADA 



( 348 )_ 

Mặc cho quá khứ trôi đi 
Níu chi hiện tại, chờ gì tương lai 
Rời mau bến thảm cuộc đời 
Vượt qua bờ nọ là nơi tuyệt vời 
Khi tâm đã giải thoát rồi 
Đâu còn sinh lão nổi trôi xoay vần. 


348 





KINH PHÁP CÚ 



.( 349 ] 

Người nào bị khuấy động nhiều 
Bởi tâm xấu ác, bởi điều bất lương 
Thường ham dục lạc vô cùng, 
Người mà dục lạc cầu mong tăng nhiều 
Tự mình một sớm một chiều 
Trói mình thêm chặt vào theo não phiền. 


349 




DHAMMAPADA 



( 350 ) 

Ai vui vì chẳng còn vương 
Tư tưởng bất thiện, bất lương loại trừ, 
Xác thân bất tịnh suy tư 
Giữ gìn chánh niệm, thích ưa điều lành 
Sẽ trừ ái dục vây quanh 
Ma Vương ràng buộc phá nhanh dễ dàng. 


350 



KINH PHÁP CÚ 



( 351 ) 

Mục tiêu ai đạt tới nơi 
Không còn sợ hãi. Xa rời nhiễm ô 
Xa lìa ái dục êm ru 
Cắt đi gai chướng nhỏ to trong đời 
Mũi tên sinh tử nhổ rồi 
Thân này là cuối, luân hồi còn đâu. 


351 



DHAMMAPADA 



.( 352 } 

Xa lìa ái dục tầm thường 
Không còn luyến tiếc vấn vương bận lòng 
Bao nhiêu giáo pháp tinh thông 
Lời văn, ý nghĩa vô cùng hiểu sâu 
Là người trí tuệ hàng đầu 
Vĩ nhân đáng kính, còn đâu luân hồi, 
Thân này là cuối cùng rồi. 


352 



KINH PHÁP CÚ 



( 353 ) 

Như Lai vượt tất cả rồi 
Lại còn thông suốt, sáng soi mọi bề 
Bao nhiêu trói buộc dứt lìa 
Thoát ly tất cả còn gì vấn vương 
Chú tâm trọn vẹn một đường 
Diệt đi ái dục tầm thường thế gian 
Tự mình chứng ngộ đạo vàng 
Ta còn xưng tụng ai làm thầy đây! 


353 



DHAMMAPADA 



,( 354 ) 

Coi như bố thí hàng đầu 
Là đem Chân Lý nhiệm mầu tặng nhau, 
Coi như hương vị tối cao 
Hương vị Chân Lý ngọt ngào dài lâu 
Coi như hoan hỷ hàng đầu 
Niềm vui Chân Lý thấm sâu tuyệt vời, 
Người nào ái dục diệt rồi 
Vượt qua phiền não, xa rời khổ đau. 


354 





KINH PHÁP CÚ 



( 355 ) 

Giàu sang, tài sản dồi dào 
Chỉ làm hại được kẻ nào ngu thôi, 

Dễ gì hại được những người 
Đang cầu giác ngộ hướng nơi Niết Bàn, 
Chỉ vì ham muốn giàu sang 
Kẻ ngu tự hại bản thân đã đành 
Hại thêm cả kẻ xung quanh. 


355 




DHAMMAPADA 



( 356 ) 

Cỏ hoang làm hại ruộng vườn 
Tham lam gây hại nhiều hơn cho người, 
Tham lam ai đã lìa rồi 
Cúng dường vị ấy chẳng nơi nào bằng 
Hưởng về phước báu vô vàn. 


356 






KINH PHÁP CÚ 



,,( 357 ) 

Cỏ hoang làm hại ruộng vườn 
Lòng sân gây hại nhiều hơn cho người, 
Ai lìa sân hận được rồi 
Cúng dường vị ấy chẳng nơi nào bằng 
Hưởng về phước báu vô vàn. 


357 





DHAMMAPADA 



( 358 ) 

Cỏ hoang làm hại ruộng vườn 
Si mê gây hại nhiều hơn cho người, 
Si mê ai đã lìa rồi 

Cúng dường vị ấy chẳng nơi nào bằng 
Hưởng về phước báu vô vàn. 


358 





KINH PHÁP CÚ 



( 359 ) 

Cỏ hoang làm hại ruộng vườn 
Ái dục gây hại nhiều hơn cho người, 
Ai lìa ái dục được rồi 
Cúng dường vị ấy chẳng nơi nào bằng 
Hưởng về phước báu vô vàn. 


359 



DHAMMAPADA 



25. PHẨM TỲ KHEO 

( 360 )-( 361 ) 

Người nào chế ngự được ngay 
Mắt, tai, mũi, lưỡi: lành thay vô ngần! 
Lại thêm chế ngự được thân 
Cũng như lời nói và tâm ý mình 


360 





KINH PHÁP CÚ 



Nói chung quả thật tài tình! 

Tỳ Kheo nào bản thân mình thật hay 
Chế ngự xong mọi điểm này 
Khổ đau giải thoát, đọa đày tiêu tan. 


361 



DHAMMAPADA 



( 362 ) 

Người nào chế ngự tay chân 
Giữ gìn lời nói và tâm ý mình 
Thích ưa thiền định nhiệt thành 
Độc thân, tự tại, tu hành cô liêu 
Biết đầy đủ, chẳng ham nhiều 
Xứng danh là bậc Tỳ Kheo vô cùng. 


362 






KINH PHÁP CÚ 



( 363 ) 

Tỳ Kheo ngôn ngữ thuần rồi 
Nói câu khôn khéo, tránh lời tự cao 
Thì khi giảng Pháp ngọt ngào 
Muôn phần êm dịu, xiết bao rõ ràng. 


363 



DHAMMAPADA 



Tỳ Kheo chánh pháp tuân theo 
Một lòng suy tưởng, mến yêu đạo mầu 
Tư duy chánh pháp thâm sâu 
Sẽ không sa đọa. Chẳng bao giờ rời 
Mãi theo chánh pháp tuyệt vời. 


364 





KINH PHÁP CÚ 



( 365 ) 

Điều mình thọ lĩnh được rồi 
Chớ nên coi rẻ, buông lời khinh khi, 
Người ta thọ lĩnh được chi 
Chớ thèm, chớ muốn thứ gì của ai, 
Tỳ Kheo ganh tỵ người ngoài 
Khó mà an trú cho nơi tâm mình 
Bao điều thiền định tốt lành. 


365 






DHAMMAPADA 



( 366 ) 

Tỳ Kheo thọ lĩnh cúng dường 
ít nhiều cũng chẳng coi thường khinh chê 
Cứ luôn sinh hoạt mọi bề 
Siêng năng, thanh tịnh không hề buông lơi 
Chư thiên khen ngợi hết lời. 


366 



KINH PHÁP CÚ 



( 367 ) ^ 

Thân tâm, danh sắc biết ra 
Cái “ta” không chấp, “của ta” chẳng màng, 
ưu tư, sầu não sẽ tan 
Khi “ta” không chấp, chẳng màng “của ta” 
Người như vậy thật cao xa 
Xứng danh đáng được gọi là Tỳ Kheo. 


367 



DHAMMAPADA 



( 368 ) 

Tỳ Kheo chất chứa trong tâm 
Từ bi hoa nở hương thầm bay xa 
Vui trong giáo pháp Phật Đà 
Sẽ mau đạt cảnh thăng hoa Niết Bàn 
Nhanh siêu thoát, sớm bình an 
Chẳng còn phiền não, vô vàn sướng vui. 


368 




KINH PHÁP CÚ 



( 369 ) 

Tỳ Kheo tát nước thuyền này 
Thuyền không nhẹ nhõm xuôi ngay theo dòng, 
Tham và sân trừ diệt xong 
Thân này cũng nhẹ thoát vòng nhiễm ô 
Niết Bàn mau chóng qua bờ. 


369 






DHAMMAPADA 



po) 

Tỳ Kheo nào cắt đứt xong 
Năm điều phiền não chẳng còn vấn vương, 
Năm điều ô trược dứt luôn, 

Năm căn lành tốt tìm phương trau dồi, 
Năm điều trói buộc vượt rồi 
Xứng danh được gọi là người thành công 
“Vượt dòng nước lũ” mênh mông. 


370 



KINH PHÁP CÚ 



,( 371 ) 

Tỳ Kheo hãy cố tu thiền 
Chớ nên buông thả, chớ nên lơ là 
Tâm mình ái dục tránh xa 
Đừng chờ nuốt sắt nóng mà kêu than: 
“Thân thiêu đốt khổ vô vàn!” 


371 




DHAMMAPADA 



( 372 ) ^ 

Khi mà trí tuệ thiếu rồi 
Thời bao thiền định trôi xuôi theo dòng, 
Khi mà thiền định chẳng còn 
Thời bao trí tuệ theo dòng trôi xuôi, 

Ai mà định, tuệ đủ đôi 
Sóng vàng đưa lối kề nơi Niết Bàn. 


372 







KINH PHÁP CÚ 



^( 373 )^ 

Tỳ Kheo ẩn dật sống nhàn 
Luôn luôn yên tịnh vô vàn trong tâm 
Bao điều chánh pháp nhận chân 
Sẽ vui hưởng thú siêu nhân hơn người. 


373 



DHAMMAPADA 



( 374 ) 

Ai mà suy nghĩ, nhận chân 
Lẽ sinh diệt của thân tâm này rồi 
Thân tâm ngũ uẩn con người, 
Hưởng ngay hạnh phúc, niềm vui tốt lành 
Của người thoát khỏi tử sinh. 


374 




KINH PHÁP CÚ 



( 375 )-( 376 ) 

Tỳ Kheo có trí hiểu rằng 
Phải lo chế ngự lục căn cho lành, 
Tự mình biết đủ phần mình, 

Đạo mầu giới luật nghiêm minh giữ gìn 
Kết thân với các bạn hiền 
Có tài, có đức lại thêm chuyên cần. 


375 




DHAMMAPADA 





Chân thành giao thiệp xa gần 
Tác phong đoan chính muôn phần thanh cao, 
Được như vậy tốt là bao 
Xua đi phiền não, đón vào sướng vui. 


376 



KINH PHÁP CÚ 



( 377 ) 

Như hoa lài lúc héo tàn 
Buông rơi cánh úa theo làn gió kia, 
Tỳ Kheo theo đó khác chi 
Tham và sân xả hết đi mọi đường. 


377 




DHAMMAPADA 



, , , 

Tỳ Kheo thanh tịnh bản thân 
Ôn hòa ngôn ngữ, bình an tâm hồn 
Ung dung tự tại luôn luôn 
Không màng dục lạc thế nhân thường tình 
Con người an tịnh xứng danh! 


378 







KINH PHÁP CÚ 



Tự mình hãy kiểm soát mình 
Tự mình dò xét chân thành bản thân 
Tự mình giác tỉnh canh phòng 
Tỳ Kheo sẽ sống vô cùng an vui. 


379 







DHAMMAPADA 



( 380 ) 

Tự mình bảo vệ bản thân 
Tự mình nương tựa chẳng cần nhờ ai, 
Vậy nên kiềm chế thân người 
Như là chàng lái buôn ngồi ngựa hay 
Lo kiềm chế ngựa luôn tay. 


380 






KINH PHÁP CÚ 



Tỳ Kheo hoan hỷ bản thân 
Tin theo Phật pháp với tâm chân thành 
Sẽ mau đạt cảnh an lành 
Thân tâm phiền não sớm thanh tịnh liền. 


381 




DHAMMAPADA 



( 382 ) 

Tỳ Kheo tuy trẻ tuổi thôi 
Nhưng mà Phật pháp tu thời siêng năng 
Sẽ là ánh sáng huy hoàng 
Rạng soi toàn cõi thế gian mịt mờ 
Như trăng ra khỏi mây mù. 


382 



KINH PHÁP CÚ 



26. PHẨM BÀ LA MÔN (*) 

( 383 ) 

Bà La Môn dũng cảm lên 
Đoạn trừ ái dục lụy phiền cho nhanh 
Một khi thấu hiểu thân mình 
Là do ngũ uẩn tạo thành mà thôi 
Thân mau tận diệt rã rời 
Các người liền thấy được nơi Niết Bàn. 


(*) Bà La Môn: tiếng chỉ chung người đạo hạnh thanh tịnh chứ không theo 
nghĩa thông thường đề chỉ giai cấp đạo sĩ Bà La Môn 


383 





DHAMMAPADA 



( 384 ) 

Chính nhờ hai pháp tu thiền 
Ngưng lại, quan sát, xét xem mọi bề 
Bà La Môn đến bờ kia 
Bao nhiêu ràng buộc dứt lìa tiêu tan 
Do nơi trí tuệ rỡ ràng. 


384 





KINH PHÁP CÚ 



( 385 ) 

Không bờ này với lục căn, 

Cũng không ôm giữ lục trần bờ kia 
Hai bờ mau chóng thoát ly 
Buông cho phiền não trôi đi nhạt nhòa 
Buộc ràng dục vọng lìa xa 
Như Lai gọi họ là Bà La Môn. 


385 



DHAMMAPADA 



( 386 ) 

Siêng năng ẩn dật tu thiền 
Nhiễm ô dứt bỏ, não phiền buông trôi 
Tu tâm nhiệm vụ xong xuôi 
Mục tiêu tối thượng tuyệt vời đạt nhanh 
Bà La Môn thật xứng danh! 


386 





KINH PHÁP CÚ 



./ 387 ) 

Mặt trời chiếu sáng ban ngày 
Mặt trăng đêm xuống tỏa đầy ánh quang, 
Gươm đao, nhung giáp huy hoàng 
Trận tiền chiếu sáng rỡ ràng cho Vua, 

Bà La Môn vốn từ xưa 
Hào quang chiếu sáng khi tu hành thiền, 
Nhưng hào quang Phật vô biên 
Ngày đêm chiếu sáng khắp miền nhân gian. 


387 




DHAMMAPADA 



( 388 ) 

Người mà nghiệp ác dứt xa 
Xứng danh tên gọi là Bà La Môn 
Người mà an tịnh luôn luôn 
Xứng danh tên gọi Sa Môn tu hành, 
Người mà ô nhiễm diệt nhanh 
Mới là một bậc thuần thành xuất gia. 


388 





KINH PHÁP CÚ 



( 389 ) 

Chớ nên đánh Bà La Môn! 

Bà La Môn chớ nổi sân cùng người! 
Đánh người xấu hổ một hai, 

Nếu người bị đánh giận hoài không nguôi 
Nổi cơn sân hận mãi thôi 
Mới là hổ thẹn gấp mười lần hơn. 


389 








DHAMMAPADA 



( 390 ) 

Bà La Môn chẳng hận thù 
Lợi này không nhỏ từ xưa vậy rồi 
Khi mà luyến ái đã rời 
Khi mà tâm muốn hại người đã yên 
Mới mong diệt hết não phiền 
Và khi đó mới xa miền khổ đau. 


390 




KINH PHÁP CÚ 



( 391 ) 

Người không tạo nghiệp ác chi 
Hành vi, lời nói, nghĩ suy đúng đường, 
Khi thân, khẩu, ý đàng hoàng 
Tự mình chế ngự, sẽ mang tốt lành 
Bà La Môn thật xứng danh! 



DHAMMAPADA 



( 392 )_ 

Ai mà hướng dẫn cho ta 
Hiểu thông giáo lý Phật Đà cao xa 
Ta nên kính lễ thiết tha 
Như người thờ lửa dòng Bà La Môn (*) 
Thành tâm kính lễ lửa thần. 


(*) Bà La Môn: ở đây, riêng trong câu này, chỉ giáo đồ Bà La Môn 


392 





KINH PHÁP CÚ 



( 393 ) 

Mệnh danh là Bà La Môn 
Nào vì bện tóc ở luôn trên đầu 
Nào vì chủng tộc mình đâu 
Cũng không vì đã dựa vào nơi sinh, 
Riêng ai hiểu biết thật tình 
“Bốn Điều Chân Lý” tâm thành nhận ra 
Tinh thông “Chánh Pháp” Phật Đà 
Và luôn thanh tịnh, là Bà La Môn. 


393 



DHAMMAPADA 



( 394 ) 

Kẻ ngu bện tóc trên đầu 
Da dê may áo mặc đâu ích gì, 
Lòng đầy tham dục chưa lìa 
Điểm trang ngoài mặt làm chi cho thừa. 


394 







KINH PHÁP CÚ 



( 395 ) 

Ai tuy áo vá tầm thường 
Ốm gầy đến lộ gân xương thân hình 
Tu thiền rừng vắng một mình 
Bà La Môn gọi xứng danh vô cùng. 


395 



DHAMMAPADA 



( 396 ) 

Không vì do mẹ sinh ra 
Một người được gọi là Bà La Môn 
Nếu còn phiền não trong tâm 
Thì người chỉ được gọi bằng tên suông, 
Ai mà chướng ngại dứt luôn 
Chẳng còn luyến ái vấn vương tâm mình 
Bà La Môn mới xứng danh. 


396 






KINH PHÁP CÚ 



( 397 ) _ 

Ai mà dứt hết não phiền 
Từng phen lèo lái, xích xiềng thân ta 
Bao cơn sợ hãi vượt qua 
Chẳng còn dính mắc, lìa xa buộc ràng 
Bà La Môn xứng tên vàng. 


397 







DHAMMAPADA 



( 398 ) 

Bỏ đai da sân hận đi 
Bỏ cương luyến ái chớ hề vấn vương 
Bỏ dây tà kiến lầm đường 
Bỏ đồ phụ thuộc buộc ràng quẩn quanh 
Bỏ đi cây trục vô minh 
“Bốn Điều Chân Lý” thật tình hiểu ra 
Con người giác ngộ tiến xa 
Xứng danh tên gọi là Bà La Môn. 


398 






KINH PHÁP CÚ 



( 399 ) 

Ai không tức giận với người 
Chịu lời khiển trách, đòn roi, phạt hình 
Lấy điều nhẫn nhục lặng thinh 
Làm quân lực bảo vệ mình một bên 
Bà La Môn thật xứng tên. 


399 



DHAMMAPADA 



( 400 ) 

Ai không nóng giận với người 
Chu toàn bổn phận, sống đời trang nghiêm 
Không tham ái, biết tự kiềm 
Xác thân hiện tại trở nên cuối cùng 
Luân hồi sinh tử chẳng còn 
Bà La Môn gọi tên không sai gì. 


400 







KINH PHÁP CÚ 



( 401 ) 

Người mà ái dục thoát ly 
Không còn đắm nhiễm chút gì dài lâu 
Tựa như giọt nước trôi mau 
Chẳng còn dính lại trên tàu lá sen 
Hay hột cải đặt đầu kim 
Không còn dính lại ở trên được nào, 
Bà La Môn xứng danh sao! 


401 



DHAMMAPADA 



( 402 ) 

Ai tu ở thế gian này 
Tự mình giác ngộ được ngay đạo mầu 
Diệt trừ hết mọi khổ đau 
Thân tâm nặng gánh bỏ mau bên đường 
Để rồi siêu thoát nhẹ nhàng 
Bà La Môn thật vô vàn xứng danh. 


402 








KINH PHÁP CÚ 



( 403 ) 

Người nào trí tuệ sâu xa 
Nhận chân đường chánh, nẻo tà phân minh 
Mục tiêu tối thượng đạt thành 
Bà La Môn thật xứng danh vô cùng. 


403 



DHAMMAPADA 



( 404 ) 

Ai mà không thích kết thân 
Với người thế tục hay hàng xuất gia 
Lang thang đơn độc, không nhà 
Không còn ham muốn thiết tha dục tình 
Bà La Môn thật xứng danh. 


404 








KINH PHÁP CÚ 



( 405 ) 

Ai không dao gậy bạo hành 
Trong khi tiếp xúc chúng sinh ở đời 
Dù người mạnh, yếu vậy thôi 
Không gây thương tổn hay đòi sát sinh 
Bà La Môn thật xứng danh. 


405 






DHAMMAPADA 



( 406 ) 

Tỏ ra thân thiết chân tình 
Giữa người thù nghịch quanh mình gần xa, 
Tỏ ra thiện chí ôn hòa 
Với người tính khí thật là hung hăng, 
Không còn luyến ái vương mang 
Bên người cố chấp buộc ràng vây quanh, 
Bà La Môn thật xứng danh. 


406 



KINH PHÁP CÚ 



.( 407 ) 

Người mà phủi sạch tham lam 
Và bao sân hận, kiêu căng, tỵ hiềm 
Không còn bám lại gây phiền, 
Tựa như hột cải đặt trên kim này 
Mũi kim giữ cải khó thay, 

Bà La Môn thật xứng ngay tên người. 


407 





DHAMMAPADA 



( 408 ) 

Nói lời êm dịu, ôn hòa 
Lại thêm lợi ích, thật thà mãi thôi 
Không hề xúc phạm đến ai 
Bà La Môn gọi tên người xứng sao! 


408 





KINH PHÁP CÚ 



( 409 ) 

Thế gian hễ cứ một ai 
Không hề lấy vật mà người không cho 
Dài hay ngắn, nhỏ hay to 
Dù tốt hay xấu, dù hư hay lành 
Bà La Môn thật xứng danh. 


409 










DHAMMAPADA 



( 410 ) 

Dù đời này hay đời sau 
Người không dục vọng khát khao chút gì 
Dễ dàng siêu thoát mọi bề 
Bà La Môn gọi tên thì xứng sao. 


410 









KINH PHÁP CÚ 



( 411 ) 

Người nào tham ái dứt luôn 
Do nhờ có trí không còn nghi nan 
Đã mau chứng ngộ đạo vàng 
Niềm vui bất tử Niết Bàn tiến nhanh 
Bà La Môn thật xứng danh. 


411 




DHAMMAPADA 



( 412 ) 

Những người sống ở đời này 
Hai điều thiện, ác vượt ngay qua rồi 
Chẳng còn ràng buộc tâm người 
Chẳng còn phiền muộn rối bời vây quanh 
Không ô nhiễm, rất tịnh thanh 
Bà La Môn thật xứng danh gọi người. 


412 



KINH PHÁP CÚ 



3 ) ^ 

Người nhơ bẩn phủi sạch rồi 
Như trăng vằng vặc sáng ngời trong đêm 
Rất thanh tịnh, rất lặng yên 
Diệt trừ ái dục quẩn bên hại mình 
Bà Là Môn thật xứng danh. 


413 




DHAMMAPADA 



( 414 ) 

Vũng lầy tham ái tránh xa 
Con đường dục vọng vượt qua được rồi, 
Si mê u tối đã rời 

Thoát ra khỏi biển luân hồi cuồng quay, 
Bờ kia thiền định sang ngay, 

Rũ mau nghi hoặc vương đầy trước kia 
Người không bám víu điều chi 
Dặm trường hoàn tất nẻo đi Niết Bàn 
Bà La Môn xứng tên vàng. 


414 




KINH PHÁP CÚ 



ở trên cõi thế gian này 
Người nào dục lạc bỏ ngay chẳng màng 
Khước từ đời sống trần gian 
Lìa nơi nhà cửa, nhập hàng xuất gia 
Ngăn dục lạc tái sinh ra 
Như Lai gọi họ là Bà La Môn. 


415 



DHAMMAPADA 



ở trên cõi thế gian này 
Người nào ái dục bỏ ngay chẳng màng 
Khước từ đời sống trần gian 
Lìa nơi nhà cửa, nhập hàng xuất gia 
Ngăn ái dục tái sinh ra 
Như Lai gọi họ là Bà La Môn. 


416 



KINH PHÁP CÚ 



.( 417 ) _ 

Xa lìa trói buộc nhân gian, 

Vượt qua trói buộc trên hàng trời cao, 
Buộc ràng giải thoát hết mau 
Bà La Môn thật tên đâu xứng bằng. 


417 




DHAMMAPADA 



( 418 ) 

Bỏ điều ưa ghét một bên 
Nhiễm ô chẳng vướng, thản nhiên nhìn đời 
Thế gian ngũ uẩn thắng rồi 
Kiên trì, cố gắng, con người đáng khen 
Bà La Môn thật xứng tên. 


418 





KINH PHÁP CÚ 



( 419 ) 

Người nào hiểu rõ chúng sinh 
Sinh ra, hoại diệt quẩn quanh thế nào 
Để rồi khéo vượt qua mau 
Một khi giác ngộ, xa đâu Niết Bàn 
Bà La Môn xứng tên vàng. 


419 



DHAMMAPADA 



( 420 ) 

Ai mà sau lúc qua đời 
Dù chư thiên hoặc loài người khắp nơi 
Hay chúng sinh ở cõi trời 
Không hay biết họ về nơi chốn nào, 
Họ là bậc đáng tự hào 
Nhiễm ô, dục vọng diệt bao lâu rồi 
Chẳng còn sinh tử luân hồi 
Bà La Môn xứng tên người biết bao! 


420 





KINH PHÁP CÚ 



( 421 ) 

Người không bám víu vật chi 
Dù trong quá khứ hay về tương lai 
Hoặc trong hiện tại lúc này 
Chẳng ham nắm giữ trong tay chút gì 
Bà La Môn xứng tên chi. 


421 





DHAMMAPADA 



( 422 ) 

Như trâu dũng mãnh đầu đàn 
Chẳng hề sự hãi trong tâm điều gì 
Anh hùng, cao thượng kể chi 
Bao nhiêu dục vọng xấu kia đã rời 
Rửa đi ô nhiễm sạch rồi 
Sáng bừng giác ngộ hướng nơi Niết Bàn 
Bà La Môn xứng tên vàng. 


422 








KINH PHÁP CÚ 



( 423 ) 

Thánh hiền không chỉ thấy rành 
Cuộc đời quá khứ của mình mà thôi, 
Thấy thêm nhàn nhã cảnh trời 
Thấy luôn cõi khổ nơi nơi đọa đầy, 
Tử sinh chấm dứt đời này, 

Tự mình cải tiến được ngay cho mình 
Nhờ vào trí tuệ tinh anh 
Trọn đời đạo hạnh tốt lành thiêng liêng 
Bao nhiêu dục vọng dứt liền 
Bà La Môn thật xứng tên vô cùng. 


423 




DHAMMAPADA 


T aé I ieá tham khao 


TRANH VẼ MINH HỌA: 

lllustrated Dhammapada 

By Ven. VVeragoda Sarada Maha Thero 
lllustrations by Mr. p. VVickramanayaka 
Special Copyright Notice: “Alt parts of this book 
may be reproduced vvithout vvritten permission. ” 
ịpirst edition November 1993) 


TIẾNG ANH: 

(1) The Dhammapada 

Narada Thera, 

Reprinted by The Corporate Body Of The Buddha 
Educational Poundation (Taivvan), 1993. 

(2) The Dhammapada 
Juan Mascaró, 

Penguin Classics, 1973. 

(3) The Dhammapada 

The Sayings of The Buddha, 

John Ross Carter and Mahinda Palihavvadana 
Oxíord World's Classics, 2000. 

(4) Dhammapada, a translation 
Thanissaro Bhikkhu 

Dhamma Dana Publications, 1999. 

(5) The Dhammapada, the path of truth 
Ananda Maitreya 

Parallax Press, 1995 


424 




KINH PHÁP CÚ 


(6) The Dhammapada, 

An Anthology Of Buddhist Verses 
John Richards 

Pembrokeshire, United Kingdom,1993 

(7) Dhammapada, The Sayings of The Buddha 

Thomas Byrom 

Shambhalá Boston & London, 1993. 

TIẾNG VIỆT: 


(1) Kinh Pháp Cú 

Thích Trí Đức 
Sài Gòn, 1959. 

(2) Lời Phật Dạy, 

Thích Thiện Siêu 

Hoc Viện Phật Giáo Việt Nam, Huế, 2000. 

(3) Kinh Lời Vàng 
Thích Minh Châu 

Viện Đại Học Vạn Hạnh, Sài Gòn, 1969. 

(4) Kinh Pháp Cú 

Thích Minh Châu 

Viện Nghiên Cứu Phật Học VN, TP.HCM, 1996. 

(5) Trích Tụng Pháp Cú Nam Tông 
Thích Trí Quang 

NXB Tôn Giáo, VN, 2001 

(6) Kinh Pháp Cú 
Phạm Kim Khánh 

(dịch The Dhammapada của Narada Thera) 
Chùa Đức Viên, CA, USA, 1988. 

(7) Thi Kệ Pháp Cú Kinh 

Tịnh Minh 

(dịch The Dhammapada của Narada Thera) 
Trường Cao cấp Phật Học TP.HCM, 1995. 

(8) Lời Phật Dạy 

Đinh Sĩ Trang (Australia) 

Văn Nghệ, CA, USA, 2001. 


425 



DHAMMAPADA 


(9) Kinh Lời Vàng 

Giới Đức (Minh Đức - Triều Tâm Ảnh) 

(thi hóa Dhammapada) 

Huyền Không, Huế, 1995. 

(10) Suối Nguồn Vi Diệu 
Phạm Thiên Thư 

(thi hóa tư tưởng Pháp Cú Kinh) 

Chùa Khánh Anh (Pháp), 1993. 

(11) Tìm Hiểu Và Học Tập Kinh Pháp Cú 
Thiện Nhựt (Canada), 2002. 

(12) Tích Truyện Pháp Cú 

Viên Chiếu (NXB TP.HCM), 2000. 






LIÊN LẠC: 
giaongo@msn.com 


426 











